








BẠN LÀ 
ĐÔI MẮT CÚA THÊ GIỚI 
`” 


LONGCHENPA 


Anh dịch: Kennard Lipman và Merrill Peterson 
Giới thiệu: Nam khai Norbu Rinpoche 


Nguyên tác: You are the eyes of the world 


Việt dịch: Ban dịch thuật Thiện Trị Thức 


THIỆN TRI THỨC 





Hãy tỉnh dậy để thấy rằng 
Bạn là đôi mắt của thể giới. 
Tỉnh thức - bạn thấy mình là bài ca 


Mà buôi sáng đem lại. 


PHẢNI: 


GIỚI THIỆU BẢN VĂN 
Namkhai Norbu 


TÁC PHẨM KUN BYED RGYAL PO 


Kun byed rgyal po (Nguyên lý, hay Đạo, Tối thượng Thống 
lĩnh trong Vũ trụ) là văn bản quan trọng nhất của phần những 
tác phẩm của truyền thống cô về trạng thái hiện diện trọn vẹn và 
thanh tịnh. 


Nghĩa cụ thể của Kun byed rgyal po là trạng thái hiện diện 
thanh tịnh là căn cứ hiện thực của bất kỳ cá nhân nảo. Trong thuật 
ngữ Phật giáo, cái này được gọi là “bản tánh của tâm”. 


Cái gì là ý nghĩa của bản văn cực kỳ thiết yếu này và nhan đề 
của nó? Trước hết, nó chỉ ra rõ ràng cho những cá nhân đã không 
cảm nhận trạng thái hiện diện thuần khiết này có thể trực tiếp 
kinh nghiệm nó như thế nào. Thứ hai, nó dạy cho những cá nhân 
đã có kinh nghiệm nào đó về trạng thái này trở nên an trụ vững 
chắc trong kinh nghiệm và do đó trở nên xác quyết hơn về nó. 
Thứ ba, nó chỉ ra những cá nhân với sự xác quyết này có thê qua 
một thấu hiểu còn sâu xa hơn, mở rộng trạng thái tham thiền này 
để bao trùm toàn bộ đời sống thế giới của họ như thế nào. Bởi vì 
bản văn đặc biệt này quan hệ với, và có thể cung cấp cho, những 
kinh nghiệm như thế, nó có tên “Nguyên lý, hay Đạo, thống lĩnh 
trong Vũ trụ”. 


Vì những lý do này, nó độc nhất, trong ba loại chỉ dạy được 
tìm thấy trong văn học Nyingma, là căn cứ của giáo lý dzogchen 
(Đại toàn thiện) của những bộ liên hệ với trạng thái hiện diện 


8 


Phân I: Giới thiệu bản văn +È@(- 9 


trọn vẹn và thuần khiết. (Ba loại chỉ dạy là: anuyoga, mà đs 
pa ï mđo là đại diện; mahayoga, mà søyu nhrul drwa ba gsang 
ba Ì snying po là đại diện; và phần của những tác phẩm đề cập 
ở trên nói về trạng thái hiện diện trọn vẹn vả thuần khiết, tức là 
dzogchen hay atiyoga như một toàn thể) ®- Về mặt này, chăng 
hạn, chúng ta thấy bản văn này trong ấn bản Bắc Kinh của kinh 
điển Phật giáo Tây Tạng như là một đại diện duy nhất và bản văn 
gốc của mọi tantra dzogchen và agama (a hàm). 


TANTRA, KINH, VÀ A HÀM 


Từ “tantra”, như được dùng trong Phật giáo, để chỉ một bản 
văn trình bày hoàn hảo bí mật sâu xa của thần chú thừa hay mật 
thừa. Một bản văn chứa đựng mười điểm thiết yếu của mật thừa 
- quan kiến, thiền định, cách hành động, quán đảnh nhập môn, 
mạn đà la, hoạt động thần bí, những khả năng, những cam kết 
giới luật, thờ phụng, và những thần chú - được xem là một “tantra 
gốc”. Một bản văn giảng rộng và làm rõ những điểm thiết yếu này 
là một “tantra giảng giải”, trong khi bản văn tập trung vào một 
điểm thiết yếu riêng biệt là một “tantra nhánh". Cuối cùng, một 
bản văn trình bày cốt lõi của một tantra, hay phần chưa được làm 
rõ của một tantra, được xem là một “tantra phụ thêm”. Những bản 
văn khác nhau này là căn cứ cho giáo lý mật thừa. Thế nên, phần 
kết từ của bản văn này theo bản Bắc Kinh cho nhan đề là “Một 
tantra về trạng thái hiện diện trọn vẹn và thuần khiết, nguyên lý 
tối thượng thống lĩnh trong vũ trụ, quan kiến của nó như không 
gian, không có trung tâm hay chu vi”. 


Dù những tantra của dzogchen như bản văn này được biết 
như những tantra gốc, một số người cảm thấy không phải thế, 
vì chúng thật ra không chứa đựng mười điều thiết yêu của mật 
thừa. Cách nghĩ này chỉ rất hạn hẹp. Chăng hạn, theo giáo lý 
kinh của Phật giáo, những người chấp nhận bốn nguyên lý bất 
toại nguyện và khổ, vô thường, không và vô tự tánh, thì được 
xem là những Phật tử. Thật vậy, về bốn pháp ấn Phật giáo này 
đã tạo thành nền tảng giáo lý Phật giáo. Tuy nhiên, khi những 


10 


Phân I: Giới thiệu bản văn +à@- I1 


cá nhân sắc bén hơn thực hành yogatantra, họ xem như mục tiêu 
hàng đầu là trau dồi “hai giai đoạn) và hợp nhất chúng. Những 
cá nhân còn sắc bén và kiên trì hơn theo “con đường mật truyền 
của hành động thích hợp' lại phải gắn bó với “bốn ấn hùng vĩ” 
như những chỉ dẫn cho con đường của họ. Mỗi con đường có 
những nguyên lý xác định phù hợp của mình và hệ thống thuật 
ngữ tương đương cho người theo. 


Trong mật thừa, cần thiết là hiện thực hóa trạng thái thống 
nhất của vajradhara (Kim cương trì) bằng cách trước hết trau dồi 
giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu. Mười điều thiết yêu 
của tantra nói ở trên phải có mặt trong con đường rất đặc biệt 
này, với những phương pháp hiệu lực của nó. Tuy nhiên những 
cá nhân có khả năng cao tột để theo con đường còn bí truyền 
hơn của atiyoga thì không cần đặt nền sự thực hành của họ trên 
hai giai đoạn và mười điều thiết yếu. Nghĩ răng những cá nhân 
ây không thê đạt đến trạng thái thống nhất của vajradhara bởi vì 
họ không dựa vảo hai giai đoạn, chỉ cho thấy rằng người ta quá 
bị điều kiện hóa bởi cách suy nghĩ của tantra, và rằng người ta 
không thực sự hiểu bản chất của nền tảng, con đường, và mục 
đích như được phân biệt trong con đường tantra của sự chuyền 
hóa và trong con đường atI của tự do nội tại. Có người kiên trì 
trong chủ nghĩa theo nghĩa đen và chủ nghĩa căn bản, nghĩ rằng 
không có thể thấu hiểu tantra mà không có mười điểm thiết yếu, 
sẽ biết rằng những bản văn của atiyoga như Kunbyed røyalpo dạy 
cho sự không hiện hữu của mười cái quan kiến, thiền định, cam 
kết, giới luật, hoạt động thần bí, mạn đà la, quán đảnh nhập môn, 
những giai đoạn tịnh hóa, những con đường của phát triển, xua 
tan những chướng ngại, và chứng ngộ Phật quả hay tánh giác bổn 
nguyên. Những bản văn này hoàn toàn biết rõ mười điều thiết 
yếu của tantra. 


12 sä@@: BẠN LÀ ĐÔI MÁT CỦA THÉ GIỚI 


Nghĩa thực ở đây là những lối tiếp cận khác nhau được nối 
với ba mặt của hiện hữu chúng ta: thân, ngữ, và tâm. Những 
con đường từ bỏ, chuyển hóa, và tự do nội tại mỗi cái đều chủ 
yếu dựa trên một trong những mặt này. Quan trọng là phải có 
một viễn cảnh rộng và hiểu rằng đây là lý do tại sao những con 
đường khác nhau ấy có những cái nhìn và phương pháp thực 
hành khác nhau. Từ tantra rõ ràng có trong Køn byed røgyal po. 
Những từ kinh và a hàm cũng có; một kết từ nói đến “tám mươi 
bốn a hàm kinh tối mật mà nghĩa tối thượng của chúng là thần 
lực của không gian”. 


Thường biết rằng trong Phật giáo có hai giáo lý: sutra (kinh) 
và tantra (cũng gọi là mantra). Kinh ám chỉ những bản văn kết 
tập từ giáo lý của hóa thân Thích Ca Mâu N¡, nói với người nghe 
trong thân tướng vật chất. Tantra được truyền cũng bởi chính đạo 
sư Thích Ca Mâu Ni, bởi một báo thân cho thính chúng Bồ tát 
ở cấp độ tâm linh khác nhau. Giáo lý là một khai thị cho những 
đệ tử này về thê trạng thanh tịnh (tantra) của chính họ qua sự 
biểu lộ của hình thức xuất hiện bốn nguyên, của năng lực bồn 
nguyên như là âm thanh không tạo tác của mantra, và của tâm 
bồn nguyên như là trong sáng hoản toàn, không thiên lệch chút 
nảo. Tất cả điều này biểu lộ chiều kích của sự giàu có và thỏa 
mãn trọn vẹn của kinh nghiệm (báo thân). 

Trong trường hợp bản văn của chúng ta, từ “kinh" trong câu 
“tám mươi bốn a hàm kinh”, lại không có nghĩa như thường hiểu, 
ở đây, kinh nghĩa là một tóm tắt của điều thiết yếu nhất. Thật 
nghĩa của “kinh” ở đây năm trong những câu như “chiều sâu của 
điểm then chốt”, và “sự hợp nhất của những nghĩa cốt lõi”. 


Cái thiết yếu nhất của mọi giáo lý tantra của truyền thống cô 
là ba bộ tantra nội. Trong bộ mahayoga, là lỗi tiếp cận tiệm tiễn 


Phần 1: Giới thiệu bản văn +. 13 


của con đường chuyên hóa, thực thể của thể trạng bốn nguyên 
của tâm thì không thể đứt đoạn được gọi là tantra. Cũng như vì 
sự thực hành của hai giai đoạn phát triển và thành tựu là phương 
tiện tuyệt hảo để biểu lộ thể trạng này, con đường những phương 
pháp hiệu quả sâu xa này được định danh là tantra. Trong những 
bộ anuyoga, nó là lối tiếp cận không tiệm tiến của con đường 
chuyên hóa, trạng thái bổn nguyên hiện thực của trọn vẹn toàn 
thê được phát hiện trong sự biểu lộ của trường hiện hữu được biết 
như là đại đương đầy đủ những phẩm tính”). Ở đây, nó được gọi 
là tantra, cũng như những tên khác, và những cá nhân xứng đáng 
có một hiểu biết về nó, dù trời, rồng, người hay những chúng 
sanh khác, rút được và tổng kết những nghĩa cốt lõi của mật 
truyền sâu xa nảy. Trong loài người những giáo lý của loại này 
được gọi là kinh hay a hàm. 


Trong ati hay yoga bổn nguyên, đây là con đường của tự do 
nội tại được kinh nghiệm trực tiếp, sự tương tục không đứt đoạn 
của những chỉ dạy tối cao về những điểm thiết yếu, sâu xa, bí 
truyền, được ban cho không qua thuật ngữ học giả, được gọi là 
upadesa. Câu trong kết từ của bản văn này, “nghĩa tối thượng nó 
là thần lực của không gian”, ám chỉ một điểm sâu xa như vậy. 


Một số học giả tin rằng một số bản văn không thể thuộc về 
thừa bí mật. Họ trích ra những đoạn như lấy từ bản văn căn bản 
của anuyoga, (cũng như từ những bản văn tương tự khác trong 
đó kết từ có chữ kinh). 

Tuntra biểu lộ cốt lõi bất hoại của thực tại, cái biết bồn 

nguyên về chiều kích ấn dấu của tâm của tất cả các bậc 

giác ngộ; 


Agama hoàn thiện sự thực hành yoga; 


14 s4⁄: BẠN LÀ ĐÔI MÁT CỦA THÉ GIỚI 


Kinh đem đến mọi hiểu biết; 
Sự chứng ngộ cụ thể lối tiếp cận phổ quát với những giáo lÿ; 


Kinh được biết như là 'cái biếu lộ một đa dạng của những 
giáo lý" 
(xem Kinh nghiệm Bồn nguyên). 


Thật vậy, họ đều nói rằng những bản văn như vậy không biết 
sự khác biệt nhau giữa kinh và tantra. Nhưng tâm những học giả 
ấy chỉ dao động với chủ nghĩa theo nghĩa đen và trí thức. Theo 
họ, dù một chữ thường dùng trong dzogchen là bố đề tâm. thì 
đáng lý không có trong đó vì đây là từ của ba la mật đa thừa. 
Nếu như vậy thì bất cứ từ nào của lối tiếp cận thấp hơn không thê 
dùng cho cái cao hơn. Sự nô lệ cho từ ngữ hơn là những nghĩa 
để thực hành là không cần thiết. Trong ati dzogchen, như trong 
những giáo lý khác, người ta phải dựa vào bón chỉ dẫn: Dựa vào 
nghĩa, không vảo từ ngữ; dựa vào giáo lý, không vảo nhân cách 
VỊ thầy: dựa vào nghĩa thực, không dựa vào nghĩa tạm thời; dựa 
vào trí huệ bổn nguyên, không vào tri giác phê phán. 


Thực tại tối thượng hoản toản vượt khỏi những đối tượng 
của phân tích luận lý và triết học. Bắt đầu bằng ba cửa thân, ngữ, 
tâm, người ta được trực tiếp đưa vào thê trạng thực của nó; rồi 
dựa vào sự thực hành thư giản trong trạng thái tự nhiên, không 
tạo tác của chính mình, người ta quay bánh xe của tham thiền 
liên tục. Đây được gọi là “viễn cảnh của ati° hay cái thấy của ati. 
Những hành giả sanh ra viễn cảnh nảy, qua sự xác quyết của kinh 
nghiệm riêng, sẽ không xao lãng khỏi nó theo những đối tượng 
giác quan hay tạo ra những khái niệm xác nhận hay bác bỏ. Trau 


Phần 1: Giới thiệu bản văn + 15 


dồi sự thâu hiểu sanh trong bản thân qua viễn cảnh này là cách 
tiếp tục trong đó và giữ gìn nó và trạng thái tham thiền. Phương 
pháp quý giá này của gặp gỡ trực tiếp thực tại tối thượng, trái tim 
bí truyền của không gian, được dạy đặc biệt trong chương 58 đến 
chương 84 của bản văn này, đó là lý do tại sao chỉ những chương 
tinh túy này được tìm thấy trong Wøiocana røyud 'bum. 


HƯỚNG DẪN CỦA LONGCHENPA 


Bản văn ở đây dịch “Chiếc Thuyền Ngọc: Một Hướng dẫn 
đến Nghĩa của Nguyên lý Tối thượng Thống lĩnh trong Vũ trụ, 
Trạng thái Hiện diện Toàn thể và Thanh tịnh”, là một phương tiện 
đặc biệt cao cấp để kinh nghiệm cái có ý nghĩa tối thượng, giống 
như tinh túy thuần nhất của không gian, điểm then chốt bí truyền 
sâu xa. Được viết bởi vị vua của những hành giả dzogchen, bậc 
toàn giác Longchenpa, nó là một hướng dẫn đặc biệt cao cấp làm 
rõ sự bình giảng của nó phù hợp với cái hiểu của bậc năm giữ 
hiểu biết và đạo sư học giả vĩ đại Vairocana. Bản văn này không 
chứa đựng từ ngữ học thuật. Nguồn gốc của nó có thể hiểu như 
sau: Nguyên lý tối thượng thống lĩnh trong vũ trụ biểu lộ từ nội 
dung tôi hậu của cái đang hiện tiền, làm hoạt động một đáp ứng 
hiểu biết. Đây chỉ là một chuyên hóa tự phát của hiểu biết bổn 
nguyên và của năm bộ các bậc giác ngộ. Sự chuyền hóa này bấy 
giờ tiễn hành vào chiều kích của thực tại rực rỡ trọn vẹn và rồi 
vào chiều kích của biểu lộ cụ thể, nơi đó bậc thầy tối thượng 
Garab Dorje có thể nắm lẫy sự truyền thông tự sáng tỏ của nó. 
Nhờ vào dòng không đứt đoạn, hương thơm của năng lực kích 
hoạt đàng sau giáo lý sâu xa này không phai nhạt từ thời của 
Garab Dojre. Thế nên, đây không phải là một bản văn chỉ dựa 
vào ý niệm và ngôn ngữ được phát ra. Chủ đề chính của giáo lý 
nảy được ban cho bốn phân: 


16 


Phân I: Giới thiệu bản văn sà&- 17 
1. Những phân biệt với viễn cảnh của giáo lý, 
2. Vượt khỏi những giói hạn qua trau dôi viễn cảnh này, 
3. Vượt qua những chướng ngại qua cách hành xử, 
4. Từ bỏ hy vọng và sợ hãi, quả. 


Bởi vì con đường sâu xa và đặc biệt cao câp của ati thì khó 
sở đắc, như một chiêc thuyên băng ngọc quý, tác phâm này có 
tên như vậy. 


Một học giả có sự quen thuộc nhiều với ngôn ngữ Tây Tạng 
và triết học Phật giáo, vẫn có khó khăn khi dịch tác phâm sâu xa 
này. Khi đảm đương việc dịch, chắc chăn người ta sẽ phải theo 
bốn nguyên tắc chỉ dẫn đã nói ở trên. 


Về mặt này, Tiến sĩ Kennard Lipman và Merrill Peterson 
không chỉ là những học giả hiểu biết về Phật giáo Tây Tạng, họ 
còn học với nhiều đạo sư Tây Tạng đáng kính. Tiến sĩ Lipman 
đã học ati dzogchen với tôi. Hơn nữa, ông không chỉ nghiên cứu 
về văn bản, mà còn có kinh nghiệm trong ba bộ những giáo lý 
dzogchen. Thế nên bản văn này có những dịch giả cao cấp. 


Với một bản dịch tốt đẹp như vậy, những người có đủ phước 
đức để vào cửa giáo lý dzogchen quý báu hay có thiên hướng về 
nó, có thể nhanh chóng nắm bắt ý nghĩa sâu xa và tối cao của nó, 
mà cốt lõi như chính không gian. Tôi hy vọng tất cả họ giải thoát 
tức thời với phương pháp sâu xa này, và tin rằng họ sẽ đem lại 
hạnh phúc lớn lao là lợi lạc đích thực cho vô số chúng sanh. 


Viết bởi hành giả dzogchen Namkhai Norbu vào ngày Dakini, 
25 tháng smin-drug năm Sửu Mộc, và dịch bởi Kennard Lipmaun. 


PHÂN II: 
CHIẾC THUYÊN NGỌC 


Một hướng dẫn vào Nghĩa của 


Hiện diện Toàn thể và Thanh tịnh Năng lực Sáng tạo 
của Vũ trụ 


TÁNCA 


Yên tĩnh tự nhiên, liền lạc như không gian, 

Hiện thân cái toàn thể, sự hợp nhất của tánh giác luôn tươi 
mới và trường của nó, 

Không biến đổi không thiên lệch về có hay không có, 


Tôi xin chào tánh sảng tạo phổ quát tôi thượng. 


LỜI ĐẦU 


Ở đây tôi soi sáng cho những thế hệ tương lai nghĩa của 
cách sống tối thượng. 

Lối tiếp cận đời sống này, đến từ tánh sáng tạo phố quát 
hoàn hảo tự nhiên, 

Là cách kinh nghiệm trực tiếp sự kiện thanh tịnh của tánh 
giác, vốn là trải tìm của mọi kinh nghiệm. 

Lối tiếp cận này không phải là một tiễn trình tiệm tiễn của 
tự phát triển; với nó, bạn thực sự thức tỉnh với cái đang 
hiện tiễn, ngay bây giờ. 


DẦN NHẬP 


Từ lòng bi, bậc Giác ngộ viên mãn, với hiểu biết thiện xảo, 
đã trình bảy rõ vô sỐ lỗi sống và lối tiếp cận những giáo lý. Trong 
những trường hợp ấy ngài dạy theo khuynh hướng và khả năng 
của những người tu. Điều ngài dạy cho đa số người chỉ có ý nghĩa 
gián tiếp, tạm thời. Thậm chí ngài không nói một lần về nghĩa 
trực tiếp, đích thực. 


Dù vị thây, qua thân ngữ tâm, đã dạy về thực tại trong nhiễu 
cách khác nhau, 


Những giáo lý ấy là gián tiếp và tạm thời. 

Và, 

Để dân dắt chúng sanh đến một con đường họ thích, 

Trong lân thuyết pháp thứ nhất, đạo sư bằng thân ngữ tâm, 


Đã dạy sự hiện hữu của những con đường tiệm tiến và 
tách biệt. 
Như một cách dẫn dắt người hẹp trí đến thật nghĩa, 
1a % đã được hiểu trong khuôn khổ giới hạn của kinh tạm 
thời. 
Và, 
.. dù bậc đạo sư thiết kế 
Giáo lý trong cách này và dạy rành mạch, 
Những kinh điển ấy chỉ là tạm thời, không trực tiếp. 
tà 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +. 23 


Thế nên những lối tiếp cận - cho những người bằng lòng với 
sự nghe vả cho những người thực hành phương pháp tối cao của 
chuyền hóa - chỉ là phương tiện để tiếp cận cổng vảo tánh giác 
tự mới mẻ, sự kiện thanh tịnh của cái biết. Trừ ra điều đó, chúng 
không thê hiểu triệt để tánh giác ấy bởi vì chúng không siêu vượt 
những cạm bẫy và chướng ngại căn bản. 

Hãy nghe, hỡi những Đại Nhân! 

Ba lần chuyển pháp luân tuyên thuyết bởi ba đạo sư 

Của ba thời có những cạm bẫy và chướng ngại. 

Các bạn có thể hỏi tại sao như thể? 

Sáu lỗi tiếp cận ® dẫn đến những chứng đắc chắc thật 

Là những cạm bây đổi với trạng thái đại toàn thiện. 

Cho dù bạn có thể tự quen thuộc với trọng điểm của những 
lỗi tiếp cận thấp trong đời này, bạn cũng sẽ không thấy thực tại 
của cái tạo hình mọi sự, sự kiện thanh tịnh của tánh giác, mà 
những lối tiếp cận ấy trái nghịch. 


Hãy nghe! Những người không thấu hiểu triệt để - ta tánh 
sáng tạo phổ quát - 

Thì bị hấp dẫn bởi những giáo lý khác, 

Và đi vào trong cải mà thân ngữ tâm của đạo sư hoạch định. 


Chúng trái ngược rất nhiễu với cải mà Ta, sự sảng tạo khắp 
cả, hoạch định. 


24 s4: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÊ GIỚI 


Bởi thế những kinh điển của vị thầy đích thực, một giáo lý 
trực tiếp không được dạy trong kinh điển công truyền, đã được 
nói bởi vị thây, tánh sáng tạo khắp cả. 

Hãy nghe! Tà là vị thầy, tánh sáng tạo khắp cả. 

Những kinh điền này, là trái tim của giáo lỷ và gốc của những 

theo đuổi tâm linh, 

Không được nói rất nhiều trong kinh điển công truyền. 

Trạng thái bồn nguyên vô sanh của vị thầy 

Không được nói trước đây một cách công khai 

Không được nói VỀ si, không được nói trong hiện tại. 

Tánh sáng tạo bất biến của vũ trụ 

Đã được truyền thông trước đây, sẽ được nói trong tương lai. 

Và đang được nói báy giờ. 


Tánh sáng tạo của vũ trụ dạy các bạn, những người 
phước đức. 


Giáo lý trực tiêp này, kinh điên này về sự tự do mà bạn không 
cán nô lực, 


Sự truyền miệng của giáo lý nâng cao này 
Phát hiện cốt lỗi của thực tại, không thêm không bới. 


Tánh sáng tạo khắp cả này tổng kết thực tại duy nhất, là cốt 
lõi của tất cả tìm cầu tâm linh và giáo lý. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +ÈÂ(- 25 


Hãy nghe! Vị thây của vị thây, tánh sáng tạo của vũ trụ, 
Giữa thính chúng nguyên sơ, không tạo tác, 


Theo nguồn bên trong của tất cả giáo lÿ tỉnh túy, không 
tạo tác. 


Diễn tả mọi sự xuất hiện như thế nào. 

Khi bạn đã hiểu khung quy chiếu thống nhất của giáo lÿ cốt 
lối này, 

Mọi khung quy chiếu khác sẽ được phản chiếu trong tảnh 
sáng tạo làm cho mọi sự khác trở thành có thể. 

Như vậy, nếu bạn biết ta - trí huệ của vũ trụ - 

Bạn sẽ biết chân lỷ không thể quan niệm. 

Nếu bạn biết ta tánh sáng tạo hùng vĩ rong mọi sự - 

Bạn sẽ biết và bình an với thực tại của mọi sự khác. 


Nó là cội nguồn trong đó chân lý bên trong của mọi lối tiếp 
cận với những giáo lý được hợp nhất. 


1a, tảnh sáng tạo của vũ trụ, sự hiện diện toàn thể và 
thanh tịnh, 

Là trái tim đích thực của mọi theo đuổi kiếm tìm. 

Ba lối tiếp cận của ba vị thầy 

Không lìa khỏi sự tiếp cận cuối cùng dứt khoát này. 


Cái này là cáp độ của năng lực sảng tạo của vũ trụ, sự hiện 
điện toàn thê và thanh tịnh. 


Nó là cội nguồn của mọi theo đuôi tâm lĩnh. 


NHỮNG CHỦ ĐỀ 


Sự chỉ dạy tinh túy này về lối tiếp cận nguyên sơ với giáo 
lý, nói đến năng lực sáng tạo của vũ trụ - sự toàn thiện tuyệt 
đối đang hiện tiền là chót đỉnh của tám thừa -có ba phần chính: 
người hướng dẫn tâm linh chỉ dạy, học trò theo giáo lý, và giáo 
lý được học. 


VỊ HƯỚNG DÂN TÂM LINH 


Đã tự thông thạo nội dung chân thật của trạng thái toàn thiện 
toàn thể và biết những nguyên lý triết học và những giáo lý tâm 
linh của những người Phật giáo và phi Phật giáo, vị thầy có thể 
làm phát sanh một thấu hiểu trực tiếp trái tim của vẫn đề trong 
tâm học trò. Ông biết làm thế nào chỉ ra con đường cao cả dẫn 
học trò chứng ngộ cái tỉnh túy ấy. Học trò cần dựa vào một người 
không bị nhiễm ô bởi những xao lãng của những quan tâm thế tục 
hay bởi những phân biệt ngữ nghĩa tầm thường. Một vị hướng 
dẫn xứng đáng như thế thì vui lòng với mọi loại quà tặng. 


Kho tàng quý báu này, vị thầy đích thực 
Ngài bôi phèn trên vàng để làm sạch nó, 
Lôi cuồn do giá trị vô biên của ngài. 


Ngược với một vị hướng dẫn đích thực như vậy là người mơ 
hồ về nghĩa của những giáo lý và nguyên lý triết học của Phật 
giáo và phi Phật giáo. Khao khát tài sản và phân biệt ngữ nghĩa, 
thích xao lãng và tiêu khiển, ông phá vỡ những lời nguyện và 
cam kết. Ông dẫn dắt người có lòng tin nhưng thiếu sự hướng 
dẫn vào một con đường ngõ cụt và theo đuổi lợi ích vật chất băng 
tôn giáo, vị Ấy đi ngoài thật nghĩa của thực tại bổn nguyên. Như 
vậy ông dạy cho những người khác chỉ toàn ngôn từ. Thậm chí 
ông còn thiếu phước để hiểu cho chính mình. Hiển nhiên là trò 
khi này cần phải từ bỏ. 

27 


28 ‹d@(- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÊ GIỚI 
Những người ngây thơ, do mê mờ, bị lôi cuỗn vào một con 
đường chỉ là ý niệm, 
Không có thời gian để khởi hành, không có thời gian để 
chứng ngộ - 
Làm sao họ có thể tìm thấy thực tại cho chính họ? 


Khi theo những giáo lý của một vị thầy dởm không có căn cứ 
lý luận, 


Coi như bạn đã chẳm dứt khi tin vào một con đường sai lâm. 


HỌC TRÒ 


Nói chung, người mong câu phải có cam kêt giới luật, một tự 
tin bên bỉ, một tình yêu mạnh mẽ với tât cả đời sông, một đức tin 
vững chăc, và một khả năng rộng lượng lớn lao. 


Thông điệp này, thực sự mở ra thể trạng bồn nguyên của 
chính mình, 


Thì vượt khỏi mọi căn cứ cơ sở; nó là thực tại nên tảng của 
hiện diện toàn thê và thanh tịnh. 


Nó sẽ được trao truyền bởi những người đã thâm nhập nó, 
Cho những ai rất tin tưởng, mãnh liệt và cam kết; 

Những ai từ bi và không thay đôi tâm chỉ; 

Và những ai cho tặng thân thể, vợ con, giàu có 

Một cách tin tưởng và hoan hỷ, nhưng không ham muốn. 
Những học trò như vậy đặc trưng bởi đức tin và cam kết 


của họ. 


Những học trò muốn hiểu giáo lý này tôn kính đạo sư, không 
kiêu căng hay tự phụ và không hành động lạc khỏi sự giải thích 
bằng miệng. Có thể phụng sự mà không ngần ngại với thân thể 
hoặc đời sống, từ bỏ những bận tâm với cuộc đời này, họ có thê 
hoàn thành ý định. Khi còn sống, những học trò sẽ hoản thành 
những mục tiêu của họ theo những chỉ dạy của vị hướng dẫn và 
sẽ có thê kiên trì trong cam kết của mình. 


mơ 


30 s4¿- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 
Người từ bỏ tiếng tăm, thoát khỏi kiêu căng, 
Và người hành động vì nghĩa bên trong, không quan tâm đến 
thân thê và đời sông, 
Được xem là người không vi phạm lời của vị hướng dẫn. 


Những học trò như vậy được ban cho giáo lý vô sanh, chân 
lý sâu thắm nhất. 


Khi bạn đã có được những giáo lý thiết yếu, 
Làm sao những xao lãng trần thể có thể ảnh hưởng bạn? 


Khi những giáo lý đã đạt được, một học trò như vậy được 
gọi là người đã hoàn thành theo lời dạy của thầy hướng dẫn. 


Giữ gìn thích đáng những cam kết giới hạnh, những học trỏ 
như vậy được ban cho sự giải thoát băng miệng này. 

Sau khi thệ nguyện thực hành theo lời dạy của thầy 

Chừng nào học trò và thầy còn sống, 

Học trò được ban cho bản toát yếu những giáo lý: tánh sáng 


tạo của vũ frụ. 


Như vậy, tâm không bám chấp, mọi giàu có nên được dâng 
cúng cho vị thầy. Vị thầy, để làm tròn sự tích tập công đức, chấp 
nhận mà không tham muôn cái được cúng và dâng cho Tam Bảo. 


...tóm lại, dù thân và đời sống được dâng cúng, 
Còn nhiễu hơn là thực phẩm, đồ vật và súc vật. 
Cho dù không cân chúng, 


Một người xứng đáng sẽ chấp nhận chúng, cúng đường 
chúng cho Tam Bảo. 


GIÁO LÝ 


Giáo lý có ba phần: sự thừa kế tâm linh, nó củng cô giáo lý 
nảy là đáng tin cậy; chủ đề chính, sanh ra từ sự trao truyền ấy; và 
sự ngăn câm để giữ gìn giáo lý và không phát tán một cách thiếu 
trách nhiệm. 


SỰ THƯA KẺ TÂM LINH 


Hãy nghe Đại Nhán! 
Lịch sử của giáo lý được ban cho 
Bởi vì niềm tin ban sơ khởi sanh từ nó 


Lịch sử của giáo lý khai mở ba cách nhờ đó nghĩa của nó 
được trao truyên: 


‹ - Qua thâm quyên tự có tự nhiên. 


‹ - Qua phương tiện trung gian là thông điệp và sắc tướng là 

nội dung. 

» - Qua thảo ra thành văn tự, 

Nghĩa của điều này là như sau: 

(1) Từ trường toản thể của kinh nghiệm, cõi giới vô trụ xứ của 
thực tại bao la như hư không không có mọi tạo tác, nguyên lý tối 
thượng thống lĩnh của vũ trụ, biểu lộ phản chiếu cấu trúc sâu xa 
của cái đang là. Trong cõi giới này, nó là một cung điện bao la 


3l 


32 s4: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 


bằng ánh sáng, nguyên lý tối thượng truyền thông bằng cách kích 
hoạt một đáp ứng với trí bất hoại từ tánh giác bao giờ cũng tươi 
trẻ, nó là trạng thái bồn nguyên của nguyên lý tối thượng và của 
năm đức Phật (Pháp thân). Bây giờ tiến trình này tiến triển thành 
chiều kích của sự giàu có tràn đầy của hiện hữu (Báo thân), nó 
truyền thông điệp của nó qua trung gian của nó đến... 


(2)Garab Dorje, trong chiều kích vật chất. Ngài nói cho 


(3) đại đạo sư Manjushrimitra. Ngài truyền thông một cách 
bất nhị nghĩa sông động đến đại đạo sư Sri Simha. Ngài truyền 
thông tâm yếu bí mật của vấn đề đến dịch giả thiêng liêng 
Vairocana.®' Ngài truyền thông tánh giác nguyên sơ bất nhị vĩ 
đại cho thái tử Yugra snying-po. Ngài truyền thông trường thực 
tại không nỗ lực cho Cog-ro skyes-bzang legs-smin. Ngài truyền 
thông nền tảng bất biến cho Ba rqyal ba°i đbang-po. Ngài truyền 
thông thực tại giống như hư không bầu trời cho Tshur-mchog-gi 
lama. Ngài truyền thông sự an trụ vĩ đại trong thể trạng tự nhiên 
cho Drung yeshe đbang-po. Ngài truyền thông bản tánh bất nhị 
cho Zur-ston rin-chen grags-pa. Ngài truyền thông sự kiện bổn 
nguyên thanh tịnh của hiện hữu cho Ce dga ba”i dbang-po. Ngài 
truyền thông sự kiện độc nhất của tánh giác không xác định hay 
phủ định cho Nyanrin-chen rtse-mo. Ngài truyền thông trạng thái 
đích thực của sự vật hoàn toàn vượt khỏi trí năng cho Chos-rJe 
kun-dga don-grab. Ngài truyền thông cái không do tạo tác, không 
nhiễm ô, và tự hữu cho Lob-dpon-gzhon-nu don grub (thầy của 
Longchenpa). Ngài truyền thông sự tự do bổn nguyên vượt khỏi 
nhân quả cho Longchen RabJampa, hành giả của trạng thái tự 
nhiên của toàn thiện toàn thể. Ngài truyền thông cái này cho Jam- 
dbyangs kun-dga rgyal-mtshan. Ngài truyền cái này cho Tshugs- 
med chos-rJe rinpoche raJa. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +. 33 


CHỦ ĐẺ CHÍNH 


Phần hai, giáo lý hiện thực được truyền bởi dòng nói ở trên, 


có ba phần: nên tảng, guruyoga; chủ đề đích thực, nêu lên giáo 
lý; và hòa nhập kinh nghiệm sau thiền định như thế nào. 


G&URUYOGÁA 


Nền tảng cần thiết để nhận biết cho chính mình thực tại của 


tánh giác nguyên sơ, nó là cái mả tâm xoay quanh, là phân của 


thiền định về guru. 


Tánh giác nguyên sơ trong khoảnh khắc, thoát khỏi mọi 
khởi tâm, 

Giống như một viên ngọc quý đến từ tất cả các thiện tri thức. 
Không thể đối tượng hóa, không dựa vào chuyển hóa, 

Nó tự nhiên thỏa mãn mọi mong cầu. 


Khi nếu phân tích, nó không hiện hữu, khi bạn thấy mình 
trong trạng thái ấy nó thực sự có mặi. 


Nó có vẻ không cụ thê, nhưng về mặt sanh khởi nó có thê chỉ 
ra cho tât cả. 


Kho tàng quý báu, bậc trí giải thoát khỏi thiên lệch ta người, 


Chỉ dạy bằng vô ngã và lòng bi, và nó được gọi là 'Cái hoàn 
thành mọi sự ”. 


34 s4: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 


QUÁN TƯỞNG VÀ GURUYOGA 


Bây giờ hãy ngôi xuống trên một chỗ ngồi thoải mái. Sau khi 
quy y, phát khởi lòng bị không giới hạn vào một cái gì đặc biệt, 
và nhớ lại ý nghĩa tối hậu bạn là gì, nó là không có thời gian và 
không thành hình tướng, bạn quán tưởng một chữ Hum phát ra 
những tia sáng. Những cái này tượng trưng sự bất nhị của bản 
tánh của thân tâm mình. Ánh sáng này, qua mạng bao la những 
tia sáng, tịnh hóa tất cả hiện hữu bên trong và bên ngoài nơi sự 
phân đôi chủ thê-đối tượng. Do đó tất cả cái tự hiện diện được 
thấy như là chư thiên và thiên nữ trong cõi cao nhất. 


Trong cõi ấy hãy tự quán tưởng bạn là Vajrasattva xanh đậm 
với một miệng và hai tay, trang sức bằng lụa và ngọc, ngôi trong 
một tư thế oai dũng. Trong tay phải là một chày kim cương cầm 
ngang tim, tay trái ngang hông, cầm một cái chuông. Hãy tưởng 
tượng một mạng lưới tia sáng như những cầu vồng phát ra từ 
tim bạn đến khắp mười phương. Trên đỉnh đầu quán tưởng một 
cuống hoa sen có một sư tử nạm ngọc ngồi trên. Ngôi trên sư 
tử này là đạo sư ngài ban cho bạn cảm hứng căn bản như là 
hiện thân của tánh sáng tạo của vũ trụ. Thân ngải màu xanh, một 
miệng, hai tay kết ân đại định. Ngài là chiều kích của cái toàn thê, 
trang sức bằng biếu tượng của tự do khỏi những tạo tác và như 
vậy xuất hiện không áo quần, ngôi trong tư thế kim cương, hoàn 
toàn không có tự tánh. 


Bây giờ hãy tưởng tượng những đạo sư của dòng truyền thừa 
xuất hiện như một khối ánh sáng trong hình dạng vô số chư Phật 
của năm bộ, mỗi vị trang sức theo cách của mình, và hoàn toàn 
vô tự tánh. Trên đầu mút những tia sáng từ thân chư Phật đến 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc +. 35 


khắp mười phương thế giới hãy tưởng tượng chiều kích Báo thân 
và hình tượng của sáu vị thánh cho sáu cõi, các ngài là chiều kích 
như huyễn xuất hiện cho lợi lạc của thế giới. Khi đang hơi thở 
kim cương hãy trì tụng thần chú Ởm 4J Humn càng lâu càng tốt. 
(Om hơi thở vào, 4? giữ lại chốc lát, và Hư hơi thở ra). Rồi mọi 
sự tan biến vào nguyên lý tối thượng thống lĩnh của vũ trụ; khi an 
trụ trong cõi giới vô tự tánh, hãy trì tụng Ah vô số lần. Sau đó nói, 
“Nguyện tất cả những hiện tượng của sanh tử và Niết bản được 
giải thoát vào cõi giới bổn nguyên”, bạn có thể đứng đậy. Đây là 
thực tập cao cấp và tuyệt hảo nhất. 

Bằng cách thực hành quán tưởng này trong hai tuần, từ cõi 
giới chứng nghiệm các hình tướng xuất hiện thì giống như mộng 
như huyền, khởi phát lòng bi tự sanh nhắm vào chúng sanh cũng 
như sự chứng ngộ rằng mọi hiện tượng đều vô tự tánh. 


Sau đó không có trạng thái tâm niệm xao lãng nào đối với 
cuộc đời nảy hay với tám mối quan tâm của thế gian khởi lên. 
Chán bỏ sanh tử và quyết tâm thoát khỏi sanh khởi. Tất cả những 
cái này khởi lên như sự tự biểu lộ của trạng thái bổn nguyên của 
tánh sáng tạo. 


CHỦ ĐÈ ĐÍCH THỤC 


Chủ đề đích thực, cách giáo lý được nêu lên, có bốn phần: (1) 
trở nên xác quyết bằng viễn cảnh (cái thấy) của giáo lý; (2) siêu 
vượt những giới hạn băng tự làm quen thuộc với viễn cảnh này; 
(3) vượt thắng những chướng ngại bằng phương cách sống cuộc 
đời bạn; (4) từ bỏ hy vọng và sợ hãi - quả. 


36 s4: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 
Trở nên xác quyêt băng viên cảnh 


Trở nên xác quyết có hai phần: (1) xác quyết cái gì xuất hiện 
là trò chơi của bản thân kinh nghiệm; (2) xác định rằng bản thân 
kinh nghiệm là trống rỗng. 


Trò chơi của Kinh nghiệm 

Mọi kinh nghiệm và hình thức đời sống không thể chứng 
minh là hiện hữu độc lập với sự hiện diện của chúng trước tâm 
bạn, giống như một giấc mộng tỉnh táo. 

Tất cả mọi cái đều có ta - tánh sáng tạo phổ quái, hiện diện 

toàn thể và thanh tịnh - như là nguồn gốc. 

Những sự vật xuất hiện như thể nào là hiện hữu của 1a. 

Những sự vật sanh khởi như thế nào là biểu lộ của ta. 


Những âm thanh và lời nói được nghe là những thông điệp 
của ta trong âm thanh và lời nói. 


Tát cả mọi khả năng, sắc tướng và những trí huệ bôn nguyên 
của chư Phật; 


Thân thể của chúng sanh, những thói quen của họ vân vân... 
Tất cả môi trường và cư dân, những hình thức đời sống và 
những kinh nghiệm, 

Là trạng thái bổn nguyên của hiện diện toàn thể và 
thanh tịnh. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc +ÈÂ(- 37 


Không chứng ngộ rằng mọi sự không gì khác hơn là sự biểu 
lộ của tâm mình thì được gọi là sanh tử. 

Không hiểu ta, bản tánh sáng tạo của vũ trụ, 

Mà tìm hiểu những hiện tượng ta biểu lộ, 


Bạn tri giác mọi sự một cách nhị nguyên do bám luyên và 
mong mỏi của bạn. 


Võ thường, những sự vật xuất hiện sẽ tan đi. 

Chúng không mục đích, giống như một người mù. 

Hãy quen thuộc với thực tại bất nhị này nơi sự bất nhị của 
tâm và cái xuất hiện trước tâm đều giống như một giấc mộng. 

Tất cả mọi cái được kinh nghiệm và 

Tự tâm bạn, là thực tại nguyên thủy độc nhất. 


Chúng không thể được khái niệm hóa theo những hệ thông tư 
tưởng nhân quả. 


Hãy tìm hiểu thật tánh của tâm bạn 


Để cho sự hiện diện toàn thể và thanh tịnh của bạn tỏa chiếu 
thực sự. 


Những trạng thái cụ thể của vật chất - đặc, lỏng... cần được 
khảo sát theo cách này. An trụ mười ngày trong chỗ không thể 
tìm thấy cái khác, bạn sẽ thấu hiều rằng không một nguyên tử của 
bất cứ vật gì hiện hữu mà tách lìa khỏi cái hiện diện toàn thể và 
thanh tịnh. Thấu hiểu như vậy, bạn sẽ chắc chắn thoát khỏi mọi 
ám ảnh được tạo dựng với cái có vẻ là khác của những sự vật. 


36 s2: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 


Hơn nữa, thế tánh của cái được kinh nghiệm ở ngoài trong một 
chiều kích trồng rỗng, vô tự tánh, được lộ bày là trạng thái hiện 
diện toàn thể và thanh tịnh. Trong sự đa dạng của kinh nghiệm 
không ngừng, nó được lộ bảy là trò phô diễn của hiện diện toàn 
thê và thanh tịnh. Điều này không giống như tuyên bồ rằng bắt cứ 
cái gì bạn kinh nghiệm đều là tâm thức bởi vì cái bạn kinh nghiệm 
không phải là một biến cố thuộc tâm thức mà sanh khởi như trò 
phô diễn của trạng thái hiện diện toàn thể và thanh tịnh. Sự tuyên 
bố ấy không phân biệt giữa tâm và trạng thái hiện hữu toàn thê 
và thanh tịnh. Trạng thái của hiện diện toàn thể và thanh tịnh là 
tịnh quang, sự thật thanh tịnh của tánh giác, tánh giác bao giờ 
cũng mới mẻ; trong khi tâm là yếu tổ chuyển động của sanh tử; 
sự khái niệm hóa thắm khắp Như Hai Sự Thật của Jnanagarbha 
(thế kỷ thứ §) nói: 


Những biến cố thuộc tâm thức là những khải niệm, chỉ là 
những giả định trong ba cối sanh tử. 


Bất cứ khi nào trạng thái hiện diện toàn thể và thanh tịnh 
được nhận biết, những biến cố thuộc tâm thức dừng dứt. Tâm 
là sự đối tượng hóa; hiện diện toàn thể và thanh tịnh không đối 
tượng hóa. Thế nên, ngay cả chủ thể bị mắc vào để thành thức 
thì cũng được thấy là trạng thái hiện hữu bổn nguyên thanh tịnh. 


Kinh nghiệm là Chiều kích trồng không 


Bởi vì chúng ta bất động bên trong, không có đổi tượng nào 
để tìm kiếm bên trong. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc +. 39 


Bỏi vì không có bám luyễn vào một đối tượng, không có đối 
tượng để tìm kiếm như một chỗ dựa. 


Với lòng bì không khởi không điệt và vô ngã, 
Người vì những người khác luôn luôn sẵn sàng, không cần 
vận dụng. 


Cho nên, hãy khảo sát cái biết chánh niệm hiện tại này, ở bên 
trong, bên ngoài hay ở chặng giữa. Trước hết, nó đến từ đâu? 
Hiện tại nó ở đâu? Cuối cùng, nó đi đâu? Bạn có thể xác định 
màu sắc hay hình dạng của nó không? Khi nào cái biết này có 
mặt, có một đối tượng xuất hiện bên ngoài không? Nó có phải 
là một thành phần tâm lý của một con người? Nó có hiện hữu ở 
giữa? Bởi vì bạn không tìm thấy cái biết này bằng cách khảo sát 
và phân tích cái xuất hiện bên ngoài hay bên trong, bạn phải kết 
luận rằng dù mười phương tiện thiết yếu của tantra cũng không 
được tìm thấy khi dò xét. Khi bạn tìm kiếm hoặc viễn cảnh, thiền 
định, cam kết, hoạt động thần bí, mạn đà la, quán đảnh nhập 
môn, những giai đoạn để tu hành, những con đường để đi qua, 
những chướng ngại đề tịnh hóa, trí huệ nguyên sơ, hay hoạt động 
Phật, hiện hữu riêng về phần chúng hay được tìm thấy nơi cái gì 
khác và rồi không tìm thấy cái nảo trong số đó hiện hữu thực sự, 
điều này được biết như là “Sự không thiền định siêu việt và vĩ 
đại, ý nghĩa thực của mười phương diện thanh tịnh bổn nguyên 
của tantra”. 


[Bởi vì tánh sáng tạo của ta thì ra khỏi xác định hay 
phủ định,] 


1a quyết định mọi sự việc về nghĩa. 


40 


&- BẠN LÀ ĐÔI MÁT CỦA THÉ GIỚI 


Bởi vì không sự vật nào không là ta, 

Bạn ra khỏi viễn cảnh và thiên định. 

Bởi vì không hiện hữu bất kỳ bảo hộ nào khác ta, 

Bạn ra khỏi hoạt động thân bí phải kiếm tìm. 

Bởi vì không có trạng thái nào khác ía, 

Bạn ra khỏi những giai đoạn để tu hành. 

Bởi vì trong ta, từ nguyên thủy, không có những chướng ngại, 


Bạn ra khỏi những chướng ngại; chỉ tảnh giác nguyÊn sơ fự 
hữu đang là. 


Bởi vì ta là bản thán thực tại vô sanh, 


Bạn ra khỏi những khái niệm thực tại; chỉ thực tại vi điệu 
đang là. 


Bởi vì không có chỗ nào đề đi khỏi ta, 
Người ta ra khỏi những con đường để ấi qua. 


Bởi vì tắt cả chư Phật, chúng sanh, hiện tướng, đời sông, môi 
trường và cư dân 


Sanh khởi từ trạng thải tỉnh túy của hiện điện toàn thể và 
thanh tịnh, 


Người ta ra khỏi nhị nguyÊn. 
Bởi vì trí huệ nguyên sơ tự khởi thì vốn có săn, 


Người ta ra khỏi chứng mình nó; sự trao truyền giáo lý vĩ đại 
này cho một lối vào thấu hiểu trực tiếp. 


Bởi vì mọi hiện tượng không tách lìa khỏi ta, 


Người ta ra khỏi nhị nguyên. Ta thành hình mọi sự. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +: 41 


Tùy theo những khả năng của mỗi người, điều này sẽ được 
nhận biệt trong ba, năm, hay mười một ngày. 


Làm quen với Viễn cảnh 


Sau khi trở nên chắc chắn nhờ vảo viễn cảnh này, nó được đặt 
nên trên sự văng mặt của mọi thiên kiến trong sự kiện thanh tịnh 
của tánh giác, hãy bắt đầu băng thư giản thân tâm bạn ở một nơi 
đơn độc. Hãy từ bỏ sợ và ghét. Ngồi trong tư thế thiền định bảy 
điểm của Vairocana (Tỳ Lô Giá Na), đã nhận sự chỉ dạy của đạo 
sư, hãy thư giản trong trạng thái tiếp diễn của tự an trụ hoản toàn 
mà không có hy vọng, sợ hãi, tạo tác, thêm bớt. Cái này là nhất 
như rốt ráo hùng vĩ - sự kiện thanh tịnh của người ta, nơi tâm và 
cái gì xuất hiện đều thanh tịnh một cách bốn nguyên. Bản thân 
điều này là kinh nghiệm sâu thắm về chiều kích nền tảng, không 
thể quan niệm được, của thực tại. 


Hãy nghe, đại nhân, và hiểu theo cách này: 


Cách những sự vật xuất hiện đêu là một trong sự kiện thanh 
tịnh của hiện thê của chúng. 


Chớ làm bất cứ sửa sang nào ở đây. 
Vị vua này, nhất như không thêm thắt, 


Là kinh nghiệm vô niệm sáu thăm của chiêu kích nên tảng 
của thực tại. 


Chỉ đơn giản ở với cải ấy. 


Như thế bạn để cho tâm, hiện diện ngay giờ đây, ở trong sự 
nhất như toàn bộ của thanh tịnh bổn nguyên giống như bầu trời 


42 s4: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÊ GIỚI 


và thoát khỏi mọi nỗ lực của thân, ngữ, tâm. Thư giản tâm trong 
trạng thái hiện diện trần trụi, hiện hữu khi bạn không bị vướng 
mắc vào bắt cứ sự vật gì xuất hiện. Bấy giờ sanh khởi, không có 
bất kỳ thao tác trí thức nào, một sự sáng tỏ tiếp diễn không mắc 
vào hiện tướng hay khái niệm. Đây là kinh nghiệm sâu thăm của 
tánh sáng tạo, tự do bồn nguyên của tâm. 

Hãy nghe, người kim cương, bây giờ hãy thực hành đúng. 

Khi thiền định về thực tại vô sanh, thanh tịnh 

Cái xuất hiện không được cụ thể hóa, không bám theo. 

Bởi vì cái gì xuất hiện không bao giờ trở nên cái có vẻ hiện 

hữu và nó tự do trong bản chất, 

Bằng cách thấu hiểu những sự vật là thể nào, bạn được giải 

thoát mà không phải thiên định về tảnh Không. 

Đây là kinh nghiệm sâu thăm của “tịnh quang tự phát sanh”. 

Trong lạc phúc này, trong bản tảnh của nó, nó tự do khỏi 

những khải niệm 

Không có cái gì để đối tượng hóa, để tìm kiếm, hay để thi 

thiết giả lập với thân, ngữ, tâm. 

Không có gì để tập chú vào hay để định tỉnh. 


Chỉ thư giản trong thực tại của tảnh giác nguyên sơ lạc phúc 
tự phát sanh này. 


Đây là kinh nghiệm sâu thắm của tịnh quang tự phát sanh. 


Đây là hoạt động, trong nghĩa sâu thắm nhất, của tánh sáng 
tạo oai nghiêm tạo thành mọi sự. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc + 43 


Hãy an trụ trong tánh sáng tỏ nội tại không thi thiết, không 
nhiễm ô cảng lâu càng tốt. Bất cứ tư tưởng nào sanh khởi trong 
chiều kích này phải được nhìn thắng vào một cách trần trụi. Hãy 
ở nơi đó. Bằng cách ở ngay đó, tư tưởng ấy, không bị loại bỏ, 
được giải thoát. Ở yên với trạng thái tham thiền này, những tư 
tưởng tự giải thoát ngay chính chúng như hình vẽ trên mặt nước. 

Trong trạng thái không thi thiết của những bậc chiến thắng, 


Bất cứ trạng thải tâm thức và những tiễn trình tư tưởng nào 
sanh khởi không bao giờ trở thành cái chúng có vẻ là. 


Nếu bạn biết tình huỗng này 

Bạn thoát khỏi mọi ý niệm vê cô găng. 

Và, 

Bất kỳ mọi chuyển động của hoạt động tâm thức 
Không làm bạn xao lãng khỏi chiều kích vô sanh. 


Hãy biết rằng bất cứ tr tưởng nào sanh khởi đếu là 
thiên định, 


Dù khi không thiên định, bạn sẽ không bị xao lãng. 

Bấy giờ bạn có thể dần dần đi vào những cõi giới của những 
nguyên tố - đất, nước, lửa, gió và không gian -đưa những nguyên 
tố này vảo thê trạng tự nhiên, không khái niệm hóa của chúng. 

Hãy nghe! Trạng thải hiện diện toàn thể và thanh tịnh 

của bạn, 


Và mọi chúng sanh của ba cối, 


44 


- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẺ GIỚI 


Đã được chỉ rõ là vị thây. 

Bởi vì bạn đã không thấy tâm bạn là vị thầy, 

Thậm chỉ sau 100.000 kiếp, 

Khi Ta, tảnh sảng tạo oai nghiêm của vũ trụ, 

Biểu lộ như vị thây, tâm của chính bạn, 

Bạn cần nghe thông điệp này: tự tâm bạn là vị thầy. 


Từ trạng thải hiện hữu toàn thể và thanh tịnh, động lực cho 
THỌI Sự 


Từ nó có ra năm nguyên tô mà bản tảnh của chúng là trạng 
thái này, 
1a, tánh sảng tạo của vũ trụ, 


Sanh khởi như vị thầy, trong năm hình thức sắc tướng của 
hiện diện toàn thể và thanh tịnh. 


Chiêu kích của chúng là sự giàu có đây tràn của hiện thể 
(Báo thản). 


Thông điệp của chúng được gởi qua hình thức của chúng. 
Vị thây chỉ dạy tự tảnh của mình. 

Vị thây, chiêu kích của sự giàu có đây tràn của hiện thể, 
Không thể được quan niệm theo đồng nhất hay đị biệt. 

Năm hình thức sắc tướng của trạng thải hiện diện toàn thể 
và thanh tịnh 

Chỉ bày mọi sự là chính chán lý. 


Tánh giác nguyên sơ thuộc về trạng thải hiện diện toàn bộ 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc + 45 


và thanh tịnh, 

Biểu lộ như vị thây trong hình thức những nguyên tố đất, 
nước, lửa, gió, 

Không chỉ dạy bằng lời nói và chữ viết. 

Bậc chỉ dạy bản tánh của tánh giác 

Không thể được quan niệm theo ta hay người 

Và chỉ dạy trạng thái nhất như và vô niệm. Tất cả chúng sanh 
ba Cối, 

Chứng ngô cải này, trở nên bình đẳng với tất cả chư Phật. 
Chân lỷ đang tìm kiếm được tìm thấy bằng cách không tìm 
kiêm nó. 

Tánh giác nguyên sơ thuộc về trạng thái hiện diện toàn thể 
và thanh tịnh, 

Biểu lộ như vị thầy trong hình thức nguyên tổ không gian, 
Không chỉ dạy bằng lời nói và chữ viết. 

Bậc chỉ dạy bản tánh của tánh giác 

Không thể được quan niệm theo ta hay người 


Và chỉ dạy trạng thái không phân biệt. 


Những vị thầy này, tự biểu lộ giữa 
Tất cả chúng sanh ba cối, 
Chỉ dạy bằng hình thức sắc tướng của chính họ; 


Do đó mọi người thâu hiểu. 


46 s4¿- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÊ GIỚI 


Hãy nghe, bởi vì tất cả các bạn, chúng sanh ba cối 

Được tạo ra bởi ta, tảnh sảng tạo của vũ trụ, 

Các bạn là con của ta, bình đẳng với íaq. 

Bởi vì các bạn và ta không chia tách, 

Ta biểu lộ trong các bạn. 

Năm vị thầy là thể túnh của ta, 

Dù họ có năm mặt, được chỉ ra là một. 

Mỗi vị chính là ta, nguyên lý tối thượng thống lĩnh của vũ trụ, 
Bạn cần tin như thế. 

Hãy nghe, tất cả các bạn chúng sanh của ba cối không trừ 
HỘI a1, 

Nếu ta không hiện hữu, các bạn không hiện hữu. 

Khi các bạn không hiện hữu, năm vị thây cũng không có mặt 
Và giáo lý vô niệm này không thể được dạy. 


Như vậy, bởi vì cái gì xuất hiện được hiểu là mở trồng, bằng 
cách không bám níu vào bất cứ cái gì xuất hiện, hãy hiểu trực tiếp 
rằng bất cứ cái gì được kinh nghiệm thì sanh khởi tự do, tự phát 
sanh, không thi thiết, và không nhiễm ô ngay trong bản chất. 


Trong trạng thái thư giản, buông xả này, những nguyên tố 
đất, nước, lửa, gió và không gian cần được hiểu theo cách ấy. 
Qua điều này, bất cứ cái gì xuất hiện và mọi chúng sanh sẽ biểu lộ 
hiển nhiên trong tánh tự nhiên vĩ đại, nó củng cô trạng thái hiện 
diện toàn thế và thanh tịnh - trí huệ sáng tạo phô quát. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc + 41 


Thế nên, bằng cách gặp gỡ những nguyên tố theo cách này 
và bằng cách tự bây giờ an trụ trong chiều kích của sự toàn thiện 
tự nhiên toàn thê của tất cả mọi hiện tượng, những lỗi lầm được 
tịnh hóa một cách bốn nguyên và mọi tính cách tích cực và cơ 
hội tự nhiên hiện tiền. Dù bạn còn có một thân thể vật lý, trạng 
thái của bạn là hạng thái của bản thân Phật quả. Sự trình bày kinh 
điển về điều này nói: 

Trong cái này không có cái gì là không trọn ven. 

Một toàn thiện, hai toàn thiện, tất cả toàn thiện. 

Bởi vì hoạt động này là tuyệt hảo, nó là lạc thú thanh tịnh. 


Một toàn thiện nghĩa là hiện hữu toàn thể và thanh tịnh là 
frọn vẹn. 


Hai toàn thiện nghĩa là cải được tâm tạo ra là trọn vẹn. 
Tắt cả toàn thiện nghĩa là những tuyệt hảo là trọn vẹn. 
Do nguyên tắc một toàn thiện này, 

Bạn ở trong trạng thái Phát quả. 

[Hai toàn thiện nghĩa là bất cứ cái gì xuất hiện 

Thì trọn vẹn như là trò choi huyền hóa của tâm] 

Tất cả toàn thiện nghĩa là 

Mọi sự trở thành năm tuyệt hảo '9. 

Những người sống trong trạng thái không hoạt động này, 
Họ kinh nghiệm lạc thuần túy mà không phải cô gắng. 


Đoạn này nghĩa là từ xưa đã có tiên tri bạn sẽ đạt đến trạng 
thái Phật quả. 


48 s4: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÊ GIỚI 
Lôi sông 


Điều này có ba phần: (1) Tự đo nội tại của những phiền não; 
(2) Làm chủ cái gì xuất hiện; (3) Làm cho cách cư xử tự do của 
người ta thành con đường. 


Tự do nội tại của những phiên não 


Thậm chí năm tham muốn giác quan có thê được hiểu là hoạt 
động của hiện diện toàn thê và thanh tịnh. 

Và, 

Thậm chí tham, sân, và sỉ 

Sanh khởi từ con đường của đại hiện điện thanh tịnh này. 

Thậm chí năm đổi tượng của dục lạc 

Là những trang hoàng của trường thực tại. 

Và, 

Khi bạn vào con đường thanh tịnh này, 

Những điều ở chỗ khác thì bị loại bỏ - 

Thậm chí năm phiên não và năm trọng lỘi - 

Đểu như nhau một cách kỳ diệu. 

Không có cái gì, thậm chỉ tình dục, bị loại bỏ. 

Với những trích dẫn này, có hai chủ đề ở đây: (1) Lối sống 
nơi năm đôi tượng giác quan sanh khởi với năm phiên não độc 


hại, trở thành những trang sức; (2) Lối sống nơi những phiền não 
vốn là giải thoát trong bản chất, không bám vào hay lấy bỏ. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc + 49 


Những Đối tượng Giác quan trở thành những 
Trang sức 


Bất cứ những sự vật thích thú nào sanh khởi - hoặc sắc, thanh, 
hương, vị, xúc - khi xuất hiện đều giống như một giấc mộng hay 
huyễn ảo. Chúng xuất hiện mả không có sự thật nào nơi chúng. 
Những sắc, hay bất cứ cái gì được kinh nghiệm, đều trống không. 
Trong thật tế, tự tâm bạn là một chiều kích mở trống. Đoạn trước 
đã nói về điều này. 

Hãy nhìn trần trụi vào bất cứ cái gì xuất hiện vào khoảnh 
khắc nó xuất hiện. Băng cách thư giản trong trạng thái ấy, tánh 
giác - trong nó không có sự bám vào những xuất hiện như là cái 
gì - sanh khởi một cách không nhị nguyên, vốn tự do giải thoát. 
Như vậy, bởi vì cái gì xuất hiện thì tôn vinh thực tại, những đối 
tượng của tham muốn là những trang sức của trường thực tại. 


Những Phiền não vốn là tự do, giải thoát 


Dù bám luyến, ghét bỏ, buồn chán, kiêu căng và đồ ky có 
sanh khởi, hãy hiểu đây đủ năng lượng bên trong của chúng; hãy 
nhận biết chúng ngay khoảnh khắc đầu tiên, trước khi nghiệp 
được tích tập. Trong khoảnh khắc thứ hai hãy nhìn trần trụi vào 
trạng thái ấy và thư giản trong sự hiện diện của nó. Bấy giờ cái 
nào trong năm phiền não sanh khởi đều trở thành một hiện diện 
thanh tịnh, giải thoát trong chính chỗ của nó, mà không cô gắng 
loại bỏ. Nó sanh khởi như trí huệ nguyên sơ, trong sáng, vui thú, 
và không bị điều kiện hóa bởi tư tưởng. 


50 s4: BẠN LÀ ĐÔI MÁT CỦA THÉ GIỚI 


Như vậy, tham muốn trở thành trí huệ phân biệt, sự hợp nhất 
của lạc và Không. Giận ghét trở thành trí huệ như tâm gương, sự 
hợp nhất của trong sáng và tánh Không. Ngu sỉ trở thành trí huệ 
của trường thực tại, sự hợp nhất của hình tướng xuất hiện và tánh 
Không. Kiêu căng trở thành trí huệ của bình đẳng, sự hợp nhất 
của hiện diện thanh tịnh (rig pa) và tánh Không. Đồ ky trở thành 
trí huệ thành tựu tất cả, cũng là sự hợp nhất của hiện diện thanh 
tịnh và tánh Không. 


Như vậy, bạn không loại bỏ những phiền não, như những 
người bằng lòng với nghe và giảng (Thanh Văn) hay Độc Giác 
làm; bạn không thanh lọc những phiền não, như những Bồ tát 
làm; và bạn không chuyển hóa chúng, như những nhà mật giáo 
làm - những phiền não được cho là trói buộc này là thanh tịnh và 
trong suốt ngay chỗ của chúng. Điều này được gọi là hiện diện 
thanh tịnh oai nghiêm, tự phát sanh, sáng tạo phổ quát, toàn điện 
tự nhiên. Sự khác biệt cao cấp của lỗi tiếp cận này đôi với mọi 
lối khác nằm ở đây. Nhờ sự hiện diện triệt đề (rig pa) này, bất cứ 
phiền não nào sanh khởi đều được giải thoát như những mặt của 
trí huệ nguyên sơ. Như vậy người ta chắc chăn tiếp xúc, ngay bây 
Ø1Ờ, với trạng thái trọn vẹn tự nhiên của giác ngộ theo những khả 
năng của người ta. 


Lỗi sống làm chủ những Hiện tướng 
Hãy biết trạng thải hiện diện toàn thể và thanh tịnh là như hư 
không bao la không trung tâm hay biên bở. 
Nó nhất như khắp nơi, không lấy không bỏ. 


Hòa trộn bản tánh của tâm và những khuôn khổ thói quen 
thành tính bất nhị. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +È§(- 51 
Bởi vì những sự vật, hoặc quan niệm một cách chủ quan hay 
trực tiếp kinh nghiệm, 


Thì hiện diện như những trang sức của trạng thải đang là 
của người ta, 


Chớ nên chấp nhận hay bác bỏ chúng. 
tà, 
Bởi vì chúng không chia thành ta và người, 


Những đối tượng xuất hiện, có mặt một cách tự phát là trỏ 
phô diễn của kinh nghiệm thanh tịnh. 


tà, 
Hãy nghe: tánh giác hùng vĩ này, tự chuyển hóa chỉnh mình 
một cách tự do, 


Phô diễn cấu trúc hòa nhập quy tâm chung quanh thực tại 
bên trong của sắc tướng ? 


Mọi sự hiện hữu và xuất hiện 

Tự phô diễn trong không gian của thực tại vô sanh. 

Trong thực tại bên trong này không có cái gì để chấp nhận 
hay bác bỏ. 

Tất cả hiện hữu được phô diễn bởi ta, nguyên lý tối thượng 
thống lĩnh. 


Hãy nghe: vị thầy này của những vị thầy, trí huệ sáng tạo 
oai nghiêm, 

Phô diễn cấu trúc hòa nhập quy tâm chung quanh thực tại 
bên trong của truyền thông. 


52 s4: BẠN LÀ ĐÔI MÁT CỦA THÉ GIỚI 


Mọi sự hiện hữu và được định danh 


Tự phô diễn như truyền thông bằng ngôn ngữ đến từ trường 
võ sanh 


Và được gom vào thực tại bên trong không thể giải thích này 
của truyền thông, 


Bản giao hưởng của nguyên lý tối thượng thống lĩnh. 

Hãy nghe: vị thây này của những vị thầy, tảnh sáng tạo 
oai nghiêm, 

Phô diễn cấu trúc hòa nhập quy tâm chung quanh thực tại 
bên trong của táảnh giác. 

Hãy biết mọi sự được suy nghĩ hay chăm chú vào 

Là bản chất của chính nguyên lý thống lĩnh vô sanh. 

Những cõi giới của sắc tướng, truyền thông, và tánh giác của 
trí huệ sáng tạo 


Là ba cấu trúc hòa nhập không giả tạo, tự nhiên diễn biến 
của thực tại. 


Người thấu hiểu thực tại của ba cấu trúc hòa nhập này như 
là trọn vẹn trong một khoảnh khắc 


Đã tháu hiểu nghĩa cốt lõi của thực tại bên trong vốn trọn 
vẹn tự nhiên. 


Như vậy, bởi vì tất cả cái gì hiện diện như là sắc, thanh và tư 
tưởng - bao giờ cũng xuất hiện trong thời gian - đã hiện hữu như 
là ba cầu trúc hòa nhập vô sanh, từ lúc bắt đầu hãy sống cái đại 
bất nhị tự nhiên này mà không đi vào phân tích khái niệm nào. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc +. 53 


Chứng ngộ chúng sanh vả những thế giới của họ là những cấu 
trúc hòa nhập này, xác định, phủ định, đối trị và ngăn chướng sẽ 
nhất định được tự giải thoát ngay chỗ của chúng. 


Làm cho Cách cư xử tự do của bạn thành Con đường 


Trở nên quen thuộc với sự kiện rằng tất cả cái chúng ta chấp 
nhận hay bác bỏ, xác định hay phủ định một cách nhị nguyên 
(như thích và ghét, hạnh phúc và thất vọng, xấu và đẹp, sợ hãi và 
an toàn, bệnh tật và sức khỏe, bạn và thù...), đều có một vị, những 
phán đoán như vậy bị đảo ngược. 


Hãy nghe, đại nhán: chớ tạo ra nhị nguyên từ trạng thải 
duy nhất. 


Hạnh phúc và khổ đau là một trong hiện diện toàn thể và 
thanh tịnh. 


Chư Phật và chúng sanh là một trong bản tánh của tâm. 


Những hiện tướng và chúng sanh, môi trường và cư dân của 
nó là một trong thực tại. 


Thậm chí nhị nguyên của chân lý và sai lầm là nhất như 
trong thực tại. 


Chớ trói buộc vào hạnh phúc; chớ loại bỏ đau khổ. 
Nhờ đó mọi sự là vốn hoàn thành toàn thiện. 

Bảm luyễn lạc thú đem lại khổ đau. 

Sáng tỏ khắp cả, không có khái niệm, 


Là tảnh giác nguyên sơ tự tươi mới. 


54 


- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẺ GIỚI 
Và, 
Hãy nghe: đây là giáo lý được áp dụng như thể nào. 


Bởi vì mọi công đức và không công đức, chấp nhận và bác 
bỏ, đẹp và xâu, lớn và nhỏ, 


Là một trong hiện diện toàn thể và thanh tịnh, 

Hãy biết rằng trong thực tế không có gì để chấp nhận hay 
bác bỏ; 

Hãy biết rằng không có đẹp hay xấu; 

Hãy biết rằng không có làm hay không làm; 

Hãy biết rằng không có trung tâm hay ngoại vi; 

Hãy biết rằng hiện diện toàn thể và thanh tịnh thì không gốc 
rê, căn cứ, hay nguôn góc. 

Hãy nghe: đây là giáo lý được áp dụng như thể nào. 

Chớ chống lại cải bạn đang làm, 

Bởi vì làm và không làm là vô sanh. 

Băng cách biết điều này, bất cứ cái gì bạn làm là thực tại 
võ sanh. 

Hãy nghe: bởi vì lỗi sống được sống theo trí huệ sáng tạo 
Giống như không gian, nó không thể đo đếm. 

Là bất nhị, nó vượt khỏi những giới hạn có và không. 

Đây là cách cư xử của hiện diện toàn thể và thanh tịnh. 


Cho dù năm dục của giác quan, phải được hiểu là hiện diện 
toàn thể và thanh tịnh. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +ÈÂ(- 55 
Năm dục và giận ghét cũng là hiện hữu toàn thể và 
thanh tịnh. 
Hãy hiểu năm nguyên nhân của cảm giác là công việc của 
hiện diện toàn thê và thanh tịnh này. 


Hãy hiểu rằng ba cối và những hình thức đời sống của chúng 
là hoạt động của bản tánh của tâm. 


Lối sống không nhận biết cái vô sanh 

Thì không phải là nguồn của những bậc chiến thắng, Ta 
nói thê. 

Cũng, 


Hãy nghe! Ta, hiện hữu toàn thể và thanh tịnh, trí huệ sáng 
suốt biêu lộ những vũ trụ, 


Không dạy cho những người quanh ta, 
Một thực tại có thể xác nhận hay bác bỏ. 


Ta không dạy về chia cắt cái duy nhất thành hai. Ta không 
phán tích cải vượt khỏi phân tích. 


Ta không sửa sang cải tự nhiên không thi thiết. 

Hãy để bất cứ cái gì bạn làm hay bất cứ cái gì xuất hiện 
Trọn là trong trạng thái tự nhiên của nó, không có tiên 
thiên định. 

Đó là tự do chán thật. 

Cũng, 

Cách sống hợp với ta, trí huệ sảng tạo, 


Làm trọn mọi mục tiêu băng cách đề cho mọi sự là mà không 
CÔ găng. 


56 s4: BẠN LÀ ĐÔI MÁT CỦA THÉ GIỚI 


Bởi vì mọi sự bao hàm trong thực tại bên trong này, 

Không có cải gì để lấy hay bỏ. 

Với hy vọng và sợ hãi bị loại bỏ, lo âu được siêu Vượt. 

Bất cứ ai nhận biết tánh sảng tạo đang hoạt động 

Trong trạng thái nhất như nơi ba thời là vô sanh, 

Thì hoàn toàn vượt khỏi cái hiểu hay không hiểu của ngôn từ. 


Đây là giáo lý không lấy không bỏ. 


Bằng cách thực hành tự giải thoát này, nó vốn không nhị 
nguyên, lâu đài của những đối trị và chối bỏ sụp đồ. Kẻ canh gác 
tham dự vào những đối trị bị tiêu hủy. Những đối trị cho những 
vẫn đề gặp trong thiền định không áp dụng ở đây được. Bạn vượt 
khỏi lối đi nhỏ hẹp của hy vọng và sợ hãi. Sự thành tựu tự nhiên 
của trạng thái của tánh sáng tạo thì không có tiến trình tiệm tiến 
và không đặt nên trên ba thời. Thế nên nó được gọi là, “làm cạn 
kiệt hoàn toàn hiện hữu thế gian ở cấp độ tắt mất vào thực tại” '®). 
Bằng cách sống như vậy, bạn nhất định tiến bộ trong viễn cảnh 
và thiền định. 


KÉT QUÁ: TỪ BỎ HY VỌNG VÀ SỢ HÃI 


Chớ tìm kiếm Phật nơi nào khác ngoài tánh tự do bốn nguyên, 
vốn không gốc, không nên sự kiện thanh tịnh của tỉnh giác ngay 
hiện giờ. 

Hãy nghe: chiều kích của hiện thể con người (Pháp thân) là 

hiện diện toàn thể và thanh tịnh. 

Từ hiện diện toàn thể và thanh tịnh mà có chiều kích của hiện 

thỂ con người. 

Thậm chỉ không có một nguyên tử đơn lẻ nào có thể 

thành lập. 

Thế nên Phật không lìa khỏi tâm. 

Chiêu kích của sự giàu có tràn đây của hiện thỂ con người 

(Báo thán) cũng là hiện diện toàn thể và thanh tịnh. 


Từ hiện diện toàn thể và thanh tịnh mà có chiếu kích của sự 
giàu có tràn đây của hiện thê con người. 


Những hiện tướng khởi lên từ tâm 

Không có sắc tướng nào lìa khỏi chiêu kích của sự giàu có 
tràn đây của hiện thể con người. 

Chiêu kích xuất hiện của hiện thể con người (Hóa thân) là 
hiện diện toàn thể và thanh tịnh. 


57 


58 s4- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẺ GIỚI 


Hiện diện toàn thê và thanh tịnh là năm xuất hiện '? 


Không có sự làm lợi lạc cho chúng sanh lìa khỏi hiện diện 
toàn thể và thanh tịnh. 


Tất cả chư Phật của ba thời 


Không hiện hữu lìa khỏi tảnh hiện diện toàn thể và thanh 
tịnh này. 


Chư Phật quá khứ đã thấy và nhận biết 

Tự tâm các ngài là trạng thải không thi thiết này. 

Chư Phát hiện tại, 

Đang nhận biết tự tâm không thi thiết là không thi thiết. 
Cho dù bây giờ đang đem đến lợi lạc cho chúng sanh. 
Chư Phật sẽ đến trong tương lai 


Sẽ không dạy rằng sự kiện thanh tịnh tự khởi của tảnh giác là 
được thi thiết từ trước kia. 


Trạng thái không thi thiết hiện tại của tham thiên 

Đến từ ở lại trên con đường không thi thiết. 

Thế nên, trong cõi giới của thực tại không nhiễm ô, không thi 
thiết này, ba chiều kích của hiện thể con người và trí huệ nguyên 


sơ của chúng thì hiện diện tự nhiên về phần chúng, ngay bây giờ, 
và không thể được tạo dựng hay tách lìa. 


Không có một trạng thái đon lẻ nào mà không là trạng thải 
bao la của hiện diện. 


Nó là quang cảnh và chô ở của mọi sự. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc +. 59 

Thế nên hãy trụ trong cái này vốn không thể được tạo dựng 

hay tách lìa. 

Ở đây không cần phải tiến bộ dàn dân hay tịnh hóa cái gì. 

Vâng, nếu ta thực sự là một vị Phật bây giờ, sáu cấp độ chứng 
ngộ có mặt hay không? Chúng hoàn toản, tuyệt đối hiện diện! 

Dấu hiệu của tánh giác nguyên sơ tự sanh, không dứt này 

Là sự sáng tỏ hoàn toàn của năm giác quan. 

Cái này gọi là cấp độ ánh sảng khắp nơi. 

Sự vắng mặt của bất kỳ bám luyễn hay đổi tượng hóa nào 

Được biết là hoa sen vô dục. 


Trạng thái của hiện điện toàn thể và thanh tịnh này không 
sanh và không diệt 


Ta cũng gọi là hiểu biết bất hoại. 


Tánh giác nguyên sơ tự sanh trải bày khắp suốt chân tánh vô 
lượng của ta. 


Cái này được biết là cấp độ của sự phô diễn mạnh mẽ. 
Tất cả mọi hiện tượng hiện hữu trong cấu trúc hợp nhất 
Của hiện diện toàn thể và thanh tịnh, tự ngã của Ia, 
Được biết là cấp độ của bánh xe lớn của những chữ. 


Bởi vì sắc tướng, truyền thông, và tánh giác, không đến cũng 
không bị hoại diệt, 


Cái này được biết là cấp độ của hiểu biết bất hoại. 


60 s4¿- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 
Ở đây nhân và quả không khác Những hiện tượng sanh khởi 
từ tâm - tốt và xấu, lấy và bỏ - 
Là vốn không hiện hữu 
Cái này gọi là cấp độ của không phân biệt.? 
Dù chúng ta có thể phân biệt sáu phương diện trong nhất thể 
nảy, chúng không khác với chiều kích đơn nhất của tánh giác 


nguyên sơ tự hữu. Như vậy chúng ta nói đến cấp độ duy nhất của 
trọn vẹn toàn thể. 


Tánh giác hiện tại này, từ thời sơ thủy, vốn không có ngăn 
che và không dây động khỏi thực tại như nó là. Sự sáng tỏ cá 
nhân của năm giác quan và sự sáng tỏ cá nhân của những phiền 
não biểu lộ là năm trí huệ nguyên sơ được biết như là trò chơi của 
trí huệ nguyên sơ. Bởi vì chúng trọn vẹn trong chính chúng mà 
không phải tìm kiếm, nên hy vọng và sợ hãi là không cần thiết. 

Hãy nghe: trí huệ nguyên sơ của tảnh sáng tạo của vũ trụ 

Là không phê phản và tự do khỏi mọi lan mau. 

Thanh tĩnh và không chất thể, giống như bầu trời, 

Chúng ta gọi nó là vô sanh. 

Không dấy động khỏi nhất thể của trí huệ nguyên sơ tự 

tươi mới, 

Những chỉ tiết của kinh nghiệm là khác biệt một cách sáng tỏ 

mà không thi thiết. 

Bất cứ ai hiểu trọn vẹn và kinh nghiệm thực sự điều này 


Được gọi là một đứa trẻ của tảnh sảng tạo oai nghiêm. 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +. 61 


Hơn nữa, không có mục đích nào ngoài sự chứng ngộ tự do 
tự nhiên, không nỗ lực, không lỗi lầm, và không khuyết điểm, sự 
kiện duy nhất của tánh giác, tự rạng rỡ và tự do khỏi vọng tưởng 
lan man. 


Hãy nghe: bởi vì ta là trọn vẹn, toàn thiện tự nhiên, không 
nồ lực, 

Tu chắc chắn rằng bạn, chứng ngộ phù hợp, 

Sẽ hiểu biết thấu đáo mọi biến cố và nghĩa như Tũ. 

Hãy thở dài một hơi nhẹ nhỏm trong trạng thái vốn không nỗ 
lực này. 

Ta, tánh sáng tạo phổ quát, bảo đảm điều này. 

Và, 

Hãy nghe: bởi vì bản tánh của tâm thì toàn thiện tự nhiên, 
1a không dạy sự toàn thiện hay không toàn thiện. 

Chớ phân chia thích thú và phiên muộn thành hai. 

Hãy tự do khỏi hy vọng Niết bàn và sợ hãi sanh tử. 


Viễn cảnh, quan kiến của tám lối tiếp cận theo nhân bao gồm 
nhân và quả; như vậy, thực tại không có điều kiện bị hạ xuống 
thành hậu cảnh. Chúng tuyên bồ rằng Phật thì khác với tỉnh giác 
hiện tại. Điều này giống như nói rằng nhờ tịnh hóa và chuyển 
hóa bầu trời mới có bầu trời trong sáng khác với bầu trời hiện 
tại. Nhưng trong cách chúng ta nhìn nó, bằng cách nói răng tâm 
hiện tại chính là Phật, và bằng cách chú tâm vào sự sáng tỏ trong 
chiều kích của tâm như nó là, như chúng ta làm sạch nước bùn 
(bằng cách để cho nó một mình). Thế nên đây là con đường của 


62 säq: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 


toàn thiện tự nhiên, yoga bổn nhiên trong đó ba chiều kích của 
hiện thể tự sanh khởi về phần chúng. 


HÒA NHẬP NHỮNG KINH NGHIỆM SAU 
THIÊN ĐỊNH NHƯ THẺ NẢO 


Tôi sắp nói ở đây từ kinh nghiệm của chính tôi. Điều này 
tương đương với những chỉ dạy của những vị thầy thẩm quyên. 

Viễn cảnh là không thiên lệch và không chủ quan; thiền định 
là sự sáng tỏ nội tại vốn sẵn, tự do với bất kỳ cái gì sanh khởi; 
lỗi sống là một dòng vô ngại năng động; quả là sự bất nhị của hy 
vọng và sợ hãi. Hãy quen thuộc với ý nghĩa của những cái ấy. 


Tuy nhiên, nếu bạn không có lòng bi và mê mờ về cái đúng 
sai, đo quan niệm hư vô chủ nghĩa về tánh Không, đây là một sai 
lầm trong viễn cảnh. Khi bị đóng kín trong viễn cảnh như một 
vực tối này, hãy câu xin sự hướng dẫn tâm linh, tin vào thị kiến 
thanh tịnh, trau dỗi từ bi, và tu tâm theo một trí huệ về vô thường 
và những hậu quả nghiệp của những hành vi của bạn. Nếu bởi ám 
ảnh với tính cách của sự vật, bạn bắt đầu cho những cái bên ngoài 
và bên trong là đáng tín nhiệm; xa lìa khỏi sự việc chúng chỉ là 
những đối tượng của quan điểm của bạn, bạn bị kẹt trong một 
viễn cảnh chạy theo những bản chất và thuộc tính. Trong trường 
hợp này hãy tu tâm theo sự vắng mặt vô ngại của bắt kỳ tín nhiệm 
nảo vào những biến cô và nghĩa, vả học rằng bất cứ cái gì sanh 
khởi thì giống như một hình ảnh trong mộng không thê năm bắt. 
Khi trí huệ thanh tịnh không chấp thật những hiện tướng khởi lên 
và không có thiên lệch, trong trạng thái sáng tỏ, hãy trau đồi dòng 
chảy tiếp diễn mà không xao lãng. 


Phần II: Chiếc thuyên ngọc +. 63 

Nếu bạn thấy nặng nề buồn ngủ và những tư tưởng của bạn 
lang thang theo những đối tượng, hãy ở trong một phòng mát 
lạnh với một chỗ ngồi cao, hãy nỗ lực và làm những thực tập về 
thân. Khi bạn bị xao lãng bởi những tư tưởng, chúng là một cái 
bẫy cho thiền định, hãy tu tâm không bám níu theo kinh nghiệm 
của tư tưởng. Bấy giờ khi nhiều tư tưởng xảy đến, chớ ở trong 
một trạng thái yên tĩnh, mà tiếp tục tạo ra nhiều tư tưởng. Hãy 
nhận biết những tư tưởng khi chứng sanh khởi. Rồi khi không có 
tư tưởng xảy đến, không xao lãng khỏi trạng thái nhất như hoàn 
toàn này mà không phán đoán, hòa nhập với sự đối tượng hóa 
của tâm thức khởi lên khi những đối tượng bên ngoài xuất hiện. 


Bằng cách làm điều này, khi sự sáng tỏ vô niệm sanh khởi, 
hãy trau dôồi sự liên tục không ngừng của nó. Nếu bạn trở nên 
đồng hóa với sự hiện diện xảy đến như là lạc, sáng tỏ và vô niệm, 
hãy phá hủy sự đồng hóa này bằng cách thực hảnh viễn cảnh 
thích hợp và khảo sát thê trạng của bạn. Trong trạng thái bao la 
yên tĩnh này, nơi bất kỳ cái gì xuất hiện không bị đồng hóa với, 
không có cô găng, hoản thành, thiền định, thiền giả, hay mơ hồ. 
Trong sự liên tục vô niệm không ngừng này nơi tánh Không rỗng 
rang và sáng tỏ hợp nhất, hãy tu tâm trong chiều kích của vô tự 
tánh. Hơn nữa, ban đầu rất quan trọng cần có được sự an định 
của tâm thức dù cho bạn thiền định về cái gì. Sau đó, một sự sanh 
khởi sẽ có một vị đơn nhất: đây là kinh nghiệm của tôi. Sự văng 
mặt yên tĩnh của tư tưởng sanh khởi; những tư tương trở nên yên 
tĩnh; sự yên tĩnh và những tư tưởng sanh khởi một cách bắt nhị: 
những cái này là cấp độ kém hơn, trung bình, và lớn hơn của sự 
làm quen với tham thiên. 


Sau đó bạn sẽ kinh nghiệm sự văng mặt của tín nhiệm vào 
cái gì xuât hiện trong hiện tại. Vào lúc ây, có thê có những thị 


64 s44¿- BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 


kiến, lời nói tự nhiên tự phát, và những giấc mộng tích cực. Bây 
giờ, cái gì xuất hiện sẽ thường có vẻ không thực, lời nói có vẻ xa 
vời, và những giấc mộng sáng sủa hơn, trong khi mọi sự bạn làm 
trong đời sống lúc thức sẽ được thấy như một giấc mộng. Sau 
đó, cái gì xuất hiện sẽ được giải thoát vào một không gian trong 
sáng, lời nói sẽ như đi vào hư không, và những giấc mộng sẽ trở 
thành ánh sáng tự nhiên. Lúc Ấy, trạng thái hiện diện thanh tịnh sẽ 
xảy ra một cách tự nhiên. Đã dừng dứt tiến trình mộng, những xu 
hướng lang thang -những quyền rũ của thói quen như huyễn - sẽ 
tự tiêu diệt. Bởi vì tánh giác của bạn trở nên hợp nhất với trường 
thực tại vốn không bao giờ trở thành cái gì, điều này được gọi 
là ở trong trạng thái hiện điện toàn thể và thanh tịnh như là nền 
tảng bốn nguyên của bạn. 

Về một vị, giống như không gian, cái này là tánh - giác 
nguyên sơ vô ngại, tánh sáng tạo của vũ trụ. Băng cách trau dồi 
chiều kích của tánh giác vốn không có sự lan man nào, chiều kích 
của hiện thể thanh tịnh, thực tại tối hậu, bèn hiện diện một cách 
tự nhiên. Thế nên chiều kích của sự giàu có tràn đây của hiện thê 
(Báo thân) và chiều kích của hiện thể xuất hiện (Hóa thân) sanh 
khởi từ chiều kích ây một cách tự nhiên trọn vẹn. Đây là sự vĩ đại 
của tánh giác nguyên sơ tự tươi mới. 


Bám luyến vào những nhận định nhị nguyên bình thường 
là một cạm bẫy trong lối sống của bạn, bất kế cái gì xuất hiện, 
bằng cách tự áp dụng mà không xao lãng khỏi viễn cảnh vả thiền 
định, lối sống mạnh mẽ không bị che chướng này sẽ xảy ra với 
sáu giác quan thư giản tự nhiên. Bạn hãy tự áp dụng không trái 
với điều này. 

Những tư tưởng hy vọng và sợ hãi là một cạm bẫy cho quả. 
Bằng cách biết rằng tánh giác nguyên sơ tự hữu này là bản thân 


Phân II: Chiếc thuyên ngọc +ÈÑ(- 65 


Phật quả, bạn sẽ giải thoát chính bạn, khi còn trong nghĩ ngờ, 
khỏi chướng ngại hy vọng có được cái gì trong tương lai. 


BẢO TÔN GIÁO LÝ BẰNG CÁCH KHÔNG 
TRUYEN RỘNG NÓ 


Giáo lý này cần được giữ khỏi những người không thực sự 
quan tâm đến nó. Nó không nên được dạy cho một nhóm hơn 
năm người cho dù họ đã chín về mặt tâm linh bởi vì họ có thể 
bị những dakini trừng phạt. Nếu không được giữ kín, có thê 
có những chướng ngại cho cả thây và trò, những cường điệu 
hay những xem thường có thể lọt vào, và giáo lý tỉnh túy này 
sẽ suy thoái. 


Dù trong ý nghĩa chân thực của giáo lý này không có chấp 
nhận hay bác bỏ, 


Loài khác loài người và các chúng sanh khác có thể gây 
chướng ngại. 


Cả những cảm hứng và thành tựu 
Có thể sớm nhạt phai hay sợ hãi sanh ra. 


Dù cường điệu hay xem thường, lỗi tiếp cận tỉnh túy này có 
thể suy thoái. 


Như thế, chớ đem nó cho người có thiên hướng tiêu cực. 
Thể nên, dạy nó cho người xứng đáng và giữ kín nó với người 
không xứng đáng, sự thành tựu tôi thượng sẽ hiện thực. 


LỜI BẠT 


Ở Khangs-ri Thod-dkar 0” đệ tử của tôi bLo-bsang tha thiết 
yêu câu tôi viết những chỉ dạy này về nghĩa của Tánh Sáng Tạo 
của Vũ trụ. Với hoạt động công đức này, nguyện tất cả chúng 
sanh trở thành chính năng lực oaI nghiêm hùng vĩ này. 


66 


TÁI BÚT 


Quan sát những cá nhân tâm tối tăm không hiểu, hay người 
hiểu sai hay hiểu cạn, những người hiểu được thì có tâm rộng rãi 
như bầu trời và bình an. Dù vậy, vẫn khó cho họ tìm thấy những 
cơ hội để thực hành lòng bi cao cấp. 


Ngày nay chúng ta lạc lõng trong đại dương sanh tử, bao 
trùm bởi những mạng lưới che ám, ngu sĩ một cách tự nhiên. 
Trong sự thiển cận của mình, dù chúng ta phân tích viên ngọc 
tâm linh, chúng ta không có thì giờ để tìm thấy cái gì là thực sự 
thiết yếu, cốt lõi. Than ôi, bản thân tâm là viên ngọc quý báu tối 
thượng. Nhiều sự giàu có đã bị vung vãi bây giờ tìm được ở đây. 
Nhưng chúng ta không cầm chắc nó, lắc lư như ở trong những 
ngọn gió của sự lan man. Không có thì giờ để giải thoát khỏi 
sanh tử, dù mong muốn cái hiện diện toản thể và thanh tịnh nảy, 
bất cứ đâu tâm đơn độc cũng không có thời giờ để kinh nghiệm 
thực tại này. Nỗ lực cho nó, chúng ta bị đánh lừa bởi hy vọng vào 
cái gì trong tương lai. Trong tình huống này, cái quán thấy chân 
thật nào là có thể? Bạn phải nhiều kiếp rơi trong đại dương hỗn 
loạn của đời sông thế gian mà không lợi lạc cho chính mình và 
những người khác. Không có thời gian cho giải thoát, ai sẽ bảo 
vệ bạn khỏi điều này? Suy nghĩ như thế, hãy củng cố sự ghê sợ. 
Hãy dựa vào sự kiện thanh tịnh là tánh giác này, tinh túy được 
biết một cách trực tiếp, chiếc thuyền của châu ngọc, giáo lý sâu 
xa khó trái cải. Như vậy bạn sẽ thấu hiểu nghĩa của đời người và 
có được an lạc sau cùng. 


67 


NHỮNG TƯ TƯỞNG KÉT LUẬN 


Tôi không phải là loại người trao tặng những người sống ở 
đây từ lòng bi mới chín một nửa. Thiếu khả năng dẫn dắt chúng 
sanh đến kinh nghiệm trực tiếp về thực tại này, tôi ở một mình 
trong rừng. Bao quanh là nhiều hồ đẹp, cỏ cây, hoa trái, và một 
hàng rào tre và nho. Với một căn nhà mát lạnh và một đời sống 
hạnh phúc, tôi đã có được sự thanh tĩnh của một tâm an lạc. 
Không người hay ma quỷ nào thấy tôi. Tôi chỉ sống ở đây bằng 
nước sạch và thực phâm khổ hạnh. Thiền quán thấy rõ cam lồ của 
những chỉ dạy của thây hướng dẫn, tôi nguyện cho đi thân thể 
này cùng với cuộc đời của nó. 

Tôi đã hoàn thành tịnh quang của tiến trình chết 0? và tôi đã 
giải thoát vào cấp độ bổn nguyên của tịnh quang trong trạng thái 
trung ấm. Đây là sự hợp nhất không pha lẫn của những chiều 
kích của hiện thể con người và tánh giác nguyên sơ của chúng. 
Nguyện sự lợi lạc và sự phong phú của những người khác được 
thành tựu tự nhiên. 


68 


KÉẾT TỪ 


“Chiếc thuyền ngọc, một hướng dẫn vào Ý nghĩa của Hiện 
diện Toàn thể và Thanh tịnh; Tánh Sáng tạo của Vũ trụ” được 
soạn thảo bởi thiền giả của lỗi tiếp cận tôi thượng, Klong-chen- 
rab-jam-pa, theo yêu câu của đệ tử xứng đáng của tôi. Tôi hoàn 
thành bản văn này theo “Ngọn đèn Ngọc” của đại dịch giả 
Vairocana. Nguyện giáo lý này được giữ gìn bởi DorJe Legs-pa, 
Rahula, và EkaJati.t3) 


Dâu ấn với niêm Hoan hỷ 


69 


THUẬT NGỮ TÂY TẠNG 


kun bycd (rgya po) 


sku 


ngang 


ngo bo 


chos sku 


chos nyid 


mnyams bzhag 
syning po 

lta ba 

song pa 

stong pa nyid 
thugs 


sự sáng tạo phổ quát, nguyên lý tối 
thượng thông lãnh của vũ trụ, năng 
lực sáng tạo của vũ trụ, tánh sáng tạo 
oai nghiêm trong mọi sự, cái định 
hình vũ trụ, tánh sáng tạo phô quát 
làm cho mọi sự có thê 

chiều kích 

trạng thái tiếp diễn, chiều kích, thể 
trạng, trạng thái 

tinh túy, hiện thể 


toàn thê hiện thân, chiêu kích của 
hiện thê, chiêu kích nên tảng của 
thực tại 


trạng thái thực sự của những sự vật, 
thực tại, trạng thái của hiện thê 


trạng thái tham thiền 

tinh túy, thực tại bên trong, cốt lõi 
viễn cảnh, cái thấy, quan kiến 
chiều kích rộng trống, trồng không 
rộng trồng, tánh Không, Không 
cái giác, tánh giác, trạng thái 


bôn nguyên 


70 


thugs rJe 


thog”bebs 
de bzhin nyid 


don 


mai bzhag chen po 


sprul sku 
byang chub 
dbyings 
rdzogs chen 
ma skye 


yenas 


ye shes 


rang grol 


TIg pa 


rol pa 


longs spyod rdzogs sku 


Ihun sgrub 


Thuật ngữ Tây Tạng 7 


N/ 


tính đáp ứng, thực tại được cảm nhận, 
năng lực, âm vang 


đi trực tiếp vào thấu hiểu 

thực tại 

thực tại, ý nghĩa, nghĩa, lợi lạc, chân 
lý, thông điệp 

tánh tự nhiên vĩ đại 


chiêu kích của hiện thê xuât hiện, 
Hóa thân 


hiện diện toàn thê và thanh tịnh, trạng 
thải hiện diện toàn thê và thanh tịnh 


trường, trường thực tại 


trọn vẹn toàn thể, đại toàn thiện, toàn 
thiện tuyệt đôi, toàn thiện tự nhiên 
toàn thê 

vô sanh, không bao giờ trở thành cái 
nó có vẻ là 

bồn nguyên, nguyên sơ 

tánh giác hay trí huệ nguyên sơ, tánh 
giác bao giờ cũng tươi mới 

tự do nội tại, tự giải thoát 

hiện diện thanh tịnh, tánh giác, hiện 
diện hoàn toàn 

trò chơi, sự phô diễn của kinh nghiệm 


chiêu kích của sự giàu có tràn đây 
của hiện thê, Báo thân 


hiện diện tự nhiên, toàn thiện tự nhiên 


72 ‹šú(: BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÉ GIỚI 


lhun rdzogs 
sems rgyud 


sems nyid 


øsung 
afi yoga 


trọn vẹn tự nhiên 

trạng thái bổn nguyên 

bản thân tâm, sự kiện thanh tịnh của 
tánh giác 

truyền thông, đại giao hưởng 


yoga bồn nguyên 


CHỦ THÍCH 


I. Phái Nyingma chia văn học tantra thành 7mđo, søyu, và 
sems. Mdo ám chỉ tantra nguyên lý của anuyoga nói ở 
trên, và søyu ám chỉ tantra nguyên lý mahayoga. Sems ở 
đây viết gọn của byang chub sems (Skt. bodhicitta, bồ đề 
tâm), trạng thái hiện diện toản thê và thuần khiết, nó đồng 
nghĩa với đzogchen, nhóm giáo lý thứ ba toong bộ ba này. 
Bản thân dzogchen lại chia thành ba bộ, semns sde, klong 
sđe, và man ngag sde. Bản văn của chúng ta, kun byed 
røyal po, là tantoa nền tảng của bộ sems sđe. Sems là Bồ 
đề tâm, nên sems sđe là “những bộ nói về trạng thái hiện 
diện toàn thể và thanh tịnh”. 

2. Đây là chiều kích của Phật Yairocana (Tỳ Lô Giá Na), 
được diễn tả từ quan điểm kinh, bí truyền, của Kinh 
Hoa Nghiêm. 

3. “Ta” trong văn bản này là bản thân trí huệ sáng tạo đang 
nói, theo truyền thống là Samantabhadra (Phổ Hiền). “Ta” 
chính là tự tâm chúng sanh như đoạn sau sẽ nói. 

4. Là đại thừa và ba tantra cấp thấp. 

5.. Bản văn gốc mà Longchepa tóm tắt ở đây, được nói là do 
Sri Simha và Vairocana dịch từ tiếng Uddiyana sang tiếng 
Tây Tạng. 

TỔ 


74 


\/ 


BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THÊ GIỚI 


Năm tuyệt hảo là vị thầy, lời dạy, thính chúng, quang 
cảnh, và thời gian. Cả năm xác định sự truyền thông tâm 
linh. Khi bất cứ cái gì được kinh nghiệm xuất hiện như 
năm tuyệt hảo này, hoàn cảnh tình huống này được biết là 
một mạn đà la, hay cấu trúc hòa nhập được tổ chức xung 
quanh một trung tâm hợp nhất tất cả. 


Xem ở trên chú thích 6. 


.. Đây là danh từ kỹ thuật để chỉ cấp độ thứ tư của thod- 


reyal, một phương pháp thực hành cao cấp trong Đại 
Toàn Thiện (Dzogchen). 


. Thường nói đên sáu xuât hiện, tức là sáu cõi, tương 


đương với sự biêu lộ của Phật quả trong sáu cõi thế gian. 
Tuy nhiên đôi khi cõi chư thiên và cõi bán thiên được kể 
thành một. “Lợi lạc cho chúng sanh” là cách hoạt động 
của chư Phật. 


10. Ánh sáng khắp nơi là cấp độ Bồ tát thứ mười một, hoa 


sen vô dục là cấp độ thứ mười hai, phô diễn mạnh mẽ là 
thứ mười ba, bánh xe lớn của những chữ là thử mười bốn, 
hiểu biết bất hoại là thứ mười lăm, và không phân biệt là 
thứ mười sáu. 


11. Chỗ ấn cư nảy cách Lhasa khoảng 30km về hướng Nam 


Đông Nam. 


12.Tiếng Tây Tạng, c/i-kha. Văn học Tây Tạng có những 


thuật ngữ cho kinh nghiệm chết, trung ấm và tái sanh. 
Thường thì ba giai đoạn được kê ra: chi-kha, chos-nyid, 
và srid-pa. Chi-kha được kinh nghiệm vào lúc chết. Một 
thiền giả (yogi) cao cấp, như Longchenpa, có thể kinh 


Thuật ngữ Tây Tạng và 75 


nghiệm tịnh quang của chi-kha trước khi cái chết vật lý 
thực sự. Nhận biết trực tiếp tịnh quang này đem lại giải 
thoát trực tiếp khỏi sanh tử. Xem chỉ tiết thêm trong 7zng 
thư về cái Chết. 

13.Bản văn nêu danh ba vị hộ pháp này của giáo lý mà 


năng lực của họ giành cho sự giữ gìn tinh thân sông 
động của nó. 





Chương trình ấn tổng sách điện tử do quỹ Liên Hoa 
Quang (lienhoaquang.org) với sự trợ giúp của NXB 
Thiện Tri Thức. Xin tùy hỉ công đức tất cả bè bạn gần 
xa ủng hộ, đóng góp cho chương trình này. 


Nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả hữu 
tình chúng sinh trọn viên thành Phật Đạo. 


@>- 


ý S® -C ` 


DI: s: tâxng TA, asx 
SĂ 2< 3 SlISg<S5 Se-SS4xE g0 esgaxE:| 














